BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LICH SỬ 


2“. NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


PHAN NGỌC LIÊN (Tổng Chủ biên) - ĐINH XUÂN LÂM (Chủ biên) 
VŨ NGỌOC ANH - TRẤN BÁ ĐỀ - NGUYÊN QUỐC HÙNG 
TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ 


LỊCH SỬ 


(Tái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


02-2018/CXBIPHI356-932/GD Mã số : 2H916T8 


Phần một 


LỊCH SỬ THẾ GIÓI HIỆN ĐẠI 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Chương Ï 


LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


Bài 1 
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX 


Sau khi đánh bại chú nghĩa phát xít, Liên Xô buớc vào giai đøan 
khói phục nên kinh tế bị chiến tranh tàn phá và tiế) tục công 
cuộc xây dạ cơ sở vật chất, kĩ thuật của chủ nghĩa xả hội. 
Giai đoạn phát triển mới này còn đắn liên với 2u ra đời của các 
nước dân chủ nhân a4n ở Ðonạ Âu và sụ hình thành hệ thống 
xã hội chú nghia thế giới. 


I- LIÊN XÔ 


1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950) 
Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, tuy với tư thế của người chiến 
thắng, nhưng Liên Xô đã phải chịu những tồn thất hết sức nặng nề. 


Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70000 làng mọc, gần 32000 
nhà móy, xí nghiệp và 65000 km đường sốt bị tàn phđ. Riêng lõnh thổ ciốt 
nước †huộc phổn chôu Âu hồu như hodng tòn, đổ nớt. Đó là những tổn 
†hốt nặng nề hơn bốt kì nước nèo trong cuộc chiến. Chiến tranh đỡ làm 
cho nền kinh tế Liên Xô phớt triển chộm lợi tới 10 năm. 


Ngay từ đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Xô viết đa đề ra kế hoạch khôi phục 
và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch Š năm lần thứ tư (1946 - 1950). 

Với khí thế của người chiến thắng, các táng lớp nhân dân Liên Xô đã sôi nồi thi 
đua, lao động quên mình để thực hiện kế hoạch. Kết quả là kế hoạch 5 năm lán thứ 
tư được hoàn thành thắng lợi, vượt mức trước thời hạn 9 tháng. Các chỉ tiêu chính 
đều vượt mức kế hoạch dự định. 

Tới nöm 1950, sản xuốt công nghiệp tăng 73% (kế hoạch dự dịnh tăng 48%), 
hơn 6000 nhà móy được khôi phục và xôy dựng mới đã đi vào hoạt động. 
Một số ngònh sỏn xuết nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. 
Đời sống nhôn dôn được cởi thiện rõ rệt. 

Trong thời kì này, nền khoa học - ki thuật Xô viết đã có sự phát triển vượt bậc. 
Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt 
nhân của Mi, 

— Công cuộc khôi phục nén kinh tế, hàn gáăn vết thương chiến tranh ở Liên Xô 
đã điên ra và đạt được kết quả như thế nào ? 


2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội 

(từ năm 1950 đến đâu những năm 70 của thế kỉ XX) 

Sau khi hoàn thành việc khôi phục nền kinh tế, Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở 
vật chất - kỉ thuật của chủ nghĩa xã hội với việc thực hiện các kế hoạch dài hạn, như 
kế hoạch 5 năm lần thứ năm (1951 - 1955). lần thứ sáu (1956 - 1960) và kế hoạch 
7 năm (1959 - 1965)... 

Phương hướng chính của các kế hoạch này là : tiếp tục ưu tiên phát triên công 
nghiệp năng - nền tảng của nền kinh tế quốc dân, thực hiện thâm canh trong sản 
xuất nông nghiệp, đầy mạnh tiến bộ khoa học - ki thuật, tăng cường sức mạnh quốc 
phòng của đất nước. 

Trong hơi thộp niên 50 và ó0 của thế kỉ XX, nền kinh tế Xô viết tăng trưởng 
mạnh mẽ. Sẻn xuốt công nghiệp bình quên hồng năm tăng 9,6%. Liên Xô 
đỡ trỏ thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hơi thế giới su Mĩ, chiếm 
khoỏng 20% sỏn lượng công nghiệp của toờn thế giới. 

Trong thời kì này, nền khoa học - kĩ thuật Xô viết vẫn trên đà phát triển mạnh mẻ 
và găt hái được những thành công vang dội. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên 
phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chính 
phục vũ trụ của loài người. Năm 1961. Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa 
nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất và cũng là nước 
dân đầu thế giới về những chuyến bay đài ngày trong vũ trụ... 


4 


Hình 1. Vệ tính nhân tạo đầu tiến của Liên Xô 


Về đối ngoại, Nhà nước Xô viết chủ trương duy trì hoà bình thế giới, thực hiện 
chính sách chung sống hoà bình, quan hệ hưu nghị với tất cả các nước ; đóng thời 
tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do của 
các dân tộc bị áp bức. Liên Xö trở thành chỏ dựa vững chắc của hoà bình và 
cách mạng thế giới. 


— Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc váy dựng 
chủ nghĩa xá hội từ năm 1950 đến đâu những năm 70 của thế kỉ XX. 


— Qua sách báo đã đọc, em hãy kế một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ 
Liên Xô trong những năm 60) của thế ki XX. 


I - ĐÔNG ÂU 
1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân đân Dông Âu 
Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào 
các nước tư bản Tây Âu. Trong thời kì chiến tranh, họ lại bị phát xít Đức chiếm 
đóng và nô dịch tàn bạo. Vì vậy, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu 
truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nồi 
dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Dưới sự lanh đạo của những người 
cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đả được thành lập ở các nước 
Đông Âu từ cuối năm 1944 đến năm 1946. 
Đó là cóc nước : Bq Len (7 - 1944), Ru-merni (8 - 1944), Hung-gorri (4 - 1945), 
Tiệp Khóc (6 - 1945), Nam Tư (11 - 1948), An-bœni (12 - 1945) và Bun-gœ-ri 
(9- 1946). 


Theo thoỏ thuộn của bd cường quốc lờ Liên Xô - Mï- Anh, quên đội Liên 
Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức ; quôn đội Mĩ, Anh, Phép. 
chiếm đóng khu vực phía tây nước Đức. Théng 9 - 1949, Nhờ nước Cội 
hoè Liên bang Đức được thònh lộp ở Tây Đức vờ †Thóng 10 - 1949, Nhờ 
nước Cộng hoà Dân chủ Đức đõ rơ đời ở Đông Đức. Hơi nhò nước ở 
Tây Đức và Đông Đức chịu ảnh hưởng của hơi cường quốc lờ Mĩ vò 
Liên Xô. 


Cáo nước dân chủ. 
nhân dân Đông Âu. 
Các nước khác 
Thủ đô 
Tên nước. 
Bên giới các nước 
CÁC HƯỚC ĐĂNH SỐ TRÊN LƯỢC ĐỒ, 
1.LTENXTAI — 4.VATIGAN 
2 LÚCXĂMRLIA. '5. XAN MARIMÔL 
8. MÔNACÔ. 


2 bu. 
~„.. GHLBĐ ỨC `, 
y 


“Á HUNGGARI ¿ 


AM: 
~.. Ñ, 


Hình 2. Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 


Từ năm 1945 đến năm 1949, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sự chống phá của 
các thể lực thù địch trong và ngoài nước, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng 
lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. Đó là xây dựng bộ máy chính 
quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá những xí 
nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do dân chủ 
và cải thiện đời sống của nhân dân. 


Như thế, lịch sử các nước Đông Âu đã sang trang mới. 


—= Cáe nước dân chủ nhân dân Đông Á u đã ra đời trong hoàn cảnh nào ? 
= Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã 
thực hiện những nhiệm vụ gì ? 


2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội 

(từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX) 

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, từ năm 1949, các nước 
Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những nhiệm vụ chính của 
giai đoạn này là : xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường 
làm ăn tập thẻ thông qua hình thức hợp tác xã và tiến hành công nghiệp hoá nhằm 
xoá bỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu từ lâu đời, xây dựng cơ sở vật chất - ki thuật 
của chủ nghĩa xã hội. 

Sau 20 năm xây dựng đất nước (1950 - 1970), cùng với sự giúp đở của Liên Xô, 
các nước Đông Âu đã thu được những thành tựu to lớn. Tới đầu những năm 70 
của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. 
Bộ mắt kinh tế - xã hội của đất nước đã thay đồi căn bản và sâu sắc. 

Trước chiến tranh, An-bo-ni là nước nghèo nhết châu Âu. Tới năm 1970, 
nền công nghiệp đã được xôy dựng, cỏ nước đö được diện khí hoú. 
Năm 1975, tổng sỏn phẩm công nghiệp của Bun-gcrri tăng 55 lần so với 
năm 1939. 
Vốn là nước đỡ có những cơ sở công nghiệp, tới lúc này Tiệp Khốc được 
xếp vào hàng cóc nước công nghiệp phót triển, chiếm 1,7% sỏn lượng 
công nghiệp thế giới. 
Mặc dù có nhiều hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, Cộng hoờ Dôn chủ 
Đức đỡ đọt được những †hònh tích đóng kể. Sẻn xuốt tăng gốp 5 lần, †hu 
nhộp quốc dên tăng 4 lần so với năm 1949, 
— Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là gì ? 
— Hãy nêu nhưng thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công 
cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 


II - SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghia xã hội, mối 
quan hệ giữa Liên Xô và các nước này đòi hỏi phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng 
hơn như hợp tác nhiều bên, hoặc phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp... 


Cơ sở của sự hợp tác này lờ Liên Xô và các nước Đông Âu đều cùng 
chung một mục tiêu xôy dụng chủ nghĩo xỡ hội, đều đặt dưới sự lãnh 
đạo của céc đỏng cộng sỏn và cùng chung hệ †ư tưởng của chủ nghĩa 
Mớc - Lê-nin. 

Ngày 8 - I - 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) đã được 
thành lập với sự tham gia của các nước : Liên Xô, An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, 
Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp Khác. Sau này thêm các nước : Cộng hoà Dân chủ Đức 
(1950). Mông Cổ (1962), Cu-ba (1972) và Việt Nam (1978). Hội đông tương trợ 
kinh tê ra đời nhăm đầy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lân nhau giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Trong thời gian từ năm 1951 đến 1973, Hội đồng †ương trợ kinh tế đõ thu 
được những Thònh tích †o lớn. 

Tốc độ †ăng trưởng sẻn xuết công nghiệp của cóc nước thờnh viên bình 
quên hồng năm đọt 10%, thu nhập quốc dôn năm 1973 tăng 5,7 lồn so 
với năm 1950. Trong hoọt động củo Hội đồng tương trợ kinh tế, Liên Xô 
giữ vơi trò đặc biệt quơn trọng. Liên Xô đổ cho các nước thònh viên voy 
13 †ỉ rúp với lõi suốt thốp vờ viện trợ không hoèn lợi 20 tỉ rúp. 

Trước tình hình thế giới ngày càng căng tháng do chính sách hiếu chiến, xâm 
lược của đế quốc Mi, nhất là sự ra đời khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (4 - 1949) 
(viết tắt theo tiếng Anh là NATO) của các nước phương Tây, Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã thoả thuận cùng nhau thành lập Tổ chức Hiệp ước 
'Vác-sa-va (5 - 1955). Đây là một liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và 
chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của các nước này, góp phản to lớn trong việc duy tri nền hoà bình, 
an ninh của châu Âu và thế giới. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


2. Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng 
tương trợ kinh tế trong những năm 1951 - 1973. 


Bài 2 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 

TỪ GIỮA NHỪNG NĂM 70 ĐẾN ĐẤU NHỮNG NĂM 90 

CỦA THẾ KỈ XX 
Tù giủa những năm 7Ó nhất là tù núa sau những năm 3Ó của 
thế ki XX. nên kinh tế Liên Xô và các nuớc xã hội chú nghĩa 
®2nạ Âu lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảna trÂm trong. 
Khủng hoảng kinh tế dẫn tới khúng hoảng chính trị đả làm 2? 
để chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nuốc ông Âu và sau đó là 
Liên Xô. 


I- SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ TAN RÃ CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT 


Năm 1973, cuộc khủng hoáng dâu mỏ đã mở đâu cho cuộc khủng hoảng vê nhiều 
mặt của thế giới, đòi hỏi các nước phải có những cải cách về kinh tế và chính trị - 
xã hội. 


Hình 3. Cuộc biểu tình đời lí khai và độc lập ở Lít-va 


Trong bối cỏnh đó, Bơn lõnh đọo Liên Xô đõ không tiến hành cóc cỏi cách 
cồn thiết về kinh tế vờ xỡ hội ; không khốc phục những khuyết điểm trước 
đôy làm trỏ ngợi sự phớt triển của đốt nước. Tới đầu những năm 80 của 
thế kỉ XX, nền kinh tế đết nước ngày còng khó khðn : sẻn xuết 


công nghiệp vò nông nghiệp trì trệ, lương thực, thực phẩm và nhiều hàng 
hođ tiêu dùng thiết yếu ngày còng khơn hiếm, mức sống của người dôn 
Xô viết giảm sút. Mặt khác, những vi phạm về phóp chế, thiếu dôn chủ 
và cóc tệ nạn quen liêu, tham nhũng ngày còng trầm trọng. Đết nước 
lêm vào khủng hoảng †oèn ciện. 

Trong bối cảnh đó, tháng 3 - 1985, Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, 
đề ra đường lối cải tổ. Cải tổ được tuyên bố như một cuộc cách mạng nhàm khắc 
phục những sai lắm, thiếu sót trước đây, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và 
xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực 
của nó. Nhưng do không có sự chuẩn bị đẩy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu một 
đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán, nên công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm 
vào tình trạng bị động, lúng túng, đầy khó khăn. 


Mặc dù Bơn lõnh đọo Liên Xô đỡ đưo ra nhiều phương ớn phút triển 
kinh tế nhưng lợi chưo thực hiện dược gì, nền kinh tế vỗn trượt dời †rong 
khủng hoẻng. Trước những khó khẽn về kinh tế, những cỏi tổ về chính trị - 
xỡ hội lại được đổy mọnh như thực hiện chế độ tổng thống †ộp trung mọi 
quyền lực, thực hiện chế độ đơ nguyên về chính trị (tức nhiều đẳng cùng 
†hơm gia công việc chính trị của đốt nước), xoó bỏ chế độ một đỏng 
đức xo bỏ sự lõnh đạo củo Đẻng Cộng sản Liên Xô), tuyên bố dên chủ 
vò “công khơi” mọi một, 

Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn. Nhiều cuộc bãi công diễn 
ra, mâu thuản sắc tộc bùng nổ, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, các tệ nạn xa hội 
gia tăng, các thể lực chống đối ráo riết kích động quán chúng... 

Trong bối cảnh đó, ngày 19 - § - 1991 một số người lanh đạo Đảng và Nhà nước 
Xô viết đã tiến hành đảo chính, lật đồ Tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc đảo 
chính nhanh chóng thất bại và đã dản tới những hậu quả cực kì nghiêm trọng : Đảng 
Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, Nhà nước Liên bang hấu như tê liệt, các 
nước cộng hoà đua nhau đời đọc lập và tách khỏi Liên bang. Sự tan rã của Liên bang, 
Xô viết chỉ còn là vấn đề thời gian. 


Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang 
Xô viết đã họp và kí kết hiệp định về giải tán Liên bang Xô viết. thành lâp Công 
đồng các quốc gia độc lập (thường gọi tắt là SNG). Trong buổi tối giá lạnh ngày 
25 - 12 - 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết 
trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại. 


— Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đa điển ra như thế nào và kết qHả cuối cùng ra sao ? 


10 


BẮC BĂNG DƯƠNG 9 


Đ 
“ 
Đ 
Đ 
= 
m 
k5 
~ 
SÌ 
„- 
~ 
m 
h 
nã 
h TRUNG QUỐC 
1-Môn-đ6wa 3-Acdáobakglan 5-Tátg-Mxinn ##XES% Blen giới Liên Xô đến ngày 25 - 12 - 1801 
ĐÁNH §ỐTRÊNLƯỢC ĐÓ _2-ÁoTêilla_4-Qur0gxian[—-]Cáonuớe8NG Cóc nước CH Xã viết của Liên Xộ không truộc SNG. 


Hình 4. Lược đồ các nước SNG 


II-CUỘC KHỦNG HOẢNG VÀ TAN RÂ CỦA CHẾ ĐỘ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 


Cũng như tình hình ở Liên Xô, từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của 
thế ki XX, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị 
ngày càng gay gắt. 

Sản xuốt công nghiệp vờ nông nghiệp suy giẻm ; buôn bén với nước 
ngoài giỏm sút ; số tiền nợ nước ngoời †ðng lên (chỉ riêng Ru-moni : năm 
1980 nợ nước ngoòi 11 †Ì đô lq Mĩ (USD), năm 1989 lên tới 21 tỉ USD). Các 
cuộc đình công của công nhôn kéo dời, quần chúng xuống đường biểu 
†ình... Chính phủ nhiều nước Đông Âu đỡ đòn úp cóc phong trùo quồn 
chúng, không dề ra cóc cởi cách cồn thiết vò đúng đốn. 

Tới cuối năm 1988, khủng hoảng lên tới đỉnh cao, Khởi đầu từ Ba Lan, sau đó 
lan nhanh sang các nước Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, Cộng hoà Dân chủ Đức, Ru-ma-ni, 
Bun-ga-ri, Nam Tư và An-ba-ni. Ở các nước này, mít tinh, biều tình diễn ra đồn đâp 

T1 


đời cải cách kinh tế, thực hiện đa nguyên về chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do 
mà mũi nhọn đấu tranh nhằm vào đảng cộng sản cầm quyền. 

Lợi dụng thời cơ đó, lại được sự tiếp sức của chủ nghĩa đế quốc bên ngoài, 
các thế lực chống chủ nghĩa xã hội ra sức kích động quần chúng, đầy mạnh các 
hoạt động chống phá. 

Ban lãnh đạo các nước Đông Âu đã phải chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo của 
đảng công sản. thực hiên đa nguyên chính trị và tiến hành tổng tuyển cử tư do. 

Kết quả là, qua tổng tuyển cử ở hầu hết các nước Đóng Âu, các thế lực chống 
chủ nghĩa xã hội đã thắng cử, giành được chính quyền nhà nước ; các đảng cộng sản 
bị thất bại, không còn nắm chính quyền. Như thế, tới cuối năm 1989 chế độ xã hội 
chủ nghĩa đã bị sụp đồ ở hầu hết các nước Đông Âu. 

Chính quyền mới ở các nước Đông Âu đều tuyên bố †ừ bỏ chủ nghĩa 
xỡ hội vờ chủ nghĩa Móc - Lê-nin, thực hiện da nguyên về chính trị và 
chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phổn sở hữu. 
Tên nước vờ ngòy quốc khánh đều thoy đổi theo hướng chung chỉ gọi 
là nước cộng hoà. 

Sư sụp đồ của chế độ xã hôi chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã kết thúc sự tồn 
tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Ngày 28 - 6 - 1991, Hội đồng tương trợ 
kinh tế (SEV) quyết định chấm dút hoạt động và ngày 1 - 7 - 1991, Tổ chức Hiệp ước 
'Vác-sa-va tuyên bố giải thể. Đây là một tồn thất hết sức năng nề đối với phong trào 
cách mạng thế giới cũng như đối với các lực lượng tiến bộ và các đân tộc trong cuộc 
đấu tranh vi đóc lập, chủ quyền dân tộc, hoà bình ồn định và tiến bộ xã hội. 


CẤU HỘI VÀ BÀI TẠP 


Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào ? 


12 


Chương ÏÏ 


CÁC NƯỚC Á, PHI, MÍ LA-TINH 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Bài 3 
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO 


GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ 
CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 


Sau Chiến tranh thế giới thú hai một cao trào đấu tranh 
giải phóng AAn tậc đ3 diễn ra sôi nổi ở chau Á, châu Phi và 
MỊ La-tinh, làm cho hệ thống thuậc đa của chú nạhia đễ quốc 
tan rả từng máng lớn và đi tới sụp để hoàn toàn. Œó thể 
phán chỉa quá trình tan rã 4ö thành ba giai đoan chính : 


I- GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 

CỦA THỂ KĨ XX 

Ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân nhiều nước Đông Nam Á 
đã nồi dậy, tiến hành khởi nghĩa vũ trang, lật đồ ách thống trị của phát xít, thành 
lập chính quyền cách mạng, tiêu biểu là các nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào. 

Ba nước này lản lượt tuyên bố độc lập : In-đó-nê-xi-a - ngày 17 - 8 - 1945, 
Việt Nam - ngày 2 - 9 - 1945 và Lào - ngày 12 - I0 - 1945. 

Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á và Bắc Phi. 

Nhiều nước ở hai khu vực này liên tiếp nồi dậy giành độc lập như Ấn Độ 
(1946 - 1950), Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954 - 1962)... 

Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. 

Ngày 1 - I - 1959, cuộc Cách mạng nhân dân ở Cu-ba dưới sự lãnh đạo của 
Phi-đen Cát-xtơ-rô đã giành tháng lợi. Chế độ đóc tài thân Mi bị lật đổ. 

Như vậy, tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đố. Đến năm 1967, hệ thống thuộc địa chỉ 
còn 5,2 triệu km” với 35 triệu dân, tâp trung chủ yếu ở miền Nam châu Phi. 

— Hãy xác định trẻn bản đỏ thế giới vị trí các nước giành được đọc lập đả nẻu 
trong bài. 


13 


II - GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 60 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX 

Nét nồi bật của giai đoạn này là phong trào đấu tranh giành độc lập của 
nhân đân các nước Ăng-ðô-la, Mô-dăm-bich và Ghi-ne Bit-xao nhằm lật đổ ách 
thống trị của Bồ Đào Nha. Từ đầu những năm 60, nhân dân ba nước này đã tiến 
hành cuộc đấu tranh vũ trang. Tháng 4 - 1974, ở Bồ Đào Nha nổ ra cuộc đấu tranh 
lật đô chế độ độc tài (tồn tại từ năm 1926), chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đả 
tuyên bố trao trả độc lập cho Ghi-nẻ Bít-xao (9 - 1974), Mô-dăm-bích (6 - 1975) 
và Ăng-gô-la (11 - 1975). 

Sự tan rã các thuộc địa của Bó Đào Nha là một thăng lợi quan trọng của phong 
trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. 
—= Hãy xác định trên bản đỏ châu Phi vị trí ba nước Äng-gỏ-Ìa, Mó-dàm-bích 

va Ghi-ne Bit¬vao. 


HI - GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NẰM 90 CỦA THẼ KỈ XX 

Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng 
của nó là chế đô phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tâp trung ở ba nước miền Nam 
châu Phi là Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hoà Nam Phi. 

Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường và bên bỉ của người đa đen, chính quyền 
thực dân của các giai cấp thông trị người da trắng đã phải tuyên bố xoá bỏ chế độ 
phân biệt chủng tộc, công nhận quyền bầu cử và các quyền tự do, đân chủ khác của 
người da đen. Sau khi giành thắng lợi trong các cuộc báu cử, chính quyền của người 
da đen đã được thành lập ở Rô-đê-di-a năm 1980 (sau đó nước này đã đổi tên là 
Cộng hoà Dim-ba-bu=ê) và ở Tây Nam Phi năm 1990 (nay là Cộng hoà Na-mi-bi-a). 
Một thăng lợi có ý nghĩa lịch sử nữa là ở Cộng hoà Nam Phi, năm 1993 chê độ phân 
biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ sau hơn ba thế kỉ tồn tại. 

Như thế. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đồ hoàn toàn. Lịch 
sử các dân tộc Á, Phi và Mi La-tinh đã sang chương mới với nhiệm vụ to lớn là củng 
cố nền độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước nhằm khác phục tình trạng 
nghèo nàn, lạc hậu đã kéo dài từ bao đời nay. 

— Hay xác định trén bản đó châu Phú vị trí ba nước Dùn-ba-bu-ẻ, Na¬mi-bi-a 
và Cộng hoà Nam Phi. 


CẤU HOI VÀ BÀI TẬP 


Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ 
sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn. 


14 


Bài 4 
CÁC NƯỚC CHÂU Á 


Với diện tích rông lớn và dan số đóng nhất thế giới châu Á từ 
sau năm 1945 4ã có nhiều thay đổi to lớn và sâu øÃc. Trái 414 
cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ các dân tộc châu Á đã giành 
lại đợc độc lập dân tộc và ngây nay đang ra súc xây duna đất: 
nuốc, phát triển kinh tế - xã hội Hai nuác lớn ở châu Á là 
Trung Quấc và Ấn Độ nạàÀy càng giủ vai trò quan trọng ở khu 
vực và trên thế giới. 


I- TÌNH HÌNH CHUNG 

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch 
nang nề của các nước đế quốc thực dân. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên, lan 
nhanh ra cả châu Á. Tới cuối những năm 50. phản lớn các dân tộc châu Á đã giành 
được độc lập, trong đó có nhiều nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a... Sau 
đó, gần như suốt nửa sau thế ki XX, tình hình châu Á lại không ổn định bởi đã 
diễn ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước để quốc, nhất là ở khu vực 
Đông Nam Á và Tây Á (còn gọi là Trung Đông). Các nước đế quốc cố duy trì ách 
thống trị của chúng, chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng và ra sức ngăn 
cản phong trào cách mạng trong khu vực. Sau Chiến tranh lạnh, ở một số nước 
châu Á đã diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoäc các 
phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man (như giữa Ấn Độ và 
Pa-ki-xtan, hoặc ở Xri Lan-ca, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a...). 

Tuy nhiên, cũng từ nhiều thập niên qua, một số nước ở châu Á đã đạt được sự tăng 
trưởng nhanh chóng về kinh tế, tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Xin-ga-po. Ma-lai-xi-a và Thái Lan. Từ sư phát triển nhanh chóng đó, nhiều người dư 
đoán rằng “thế ki XXI sẽ là thế ki của châu Á”. Là nước lớn thứ hai ở châu Á, sau 
khi giành được độc lập, Ấn Độ đã thực hiện các kế hoạch dài hạn nhằm phát triển 
kinh tế, xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Từ một nước phải nhập khẩu 
lương thực, nhờ cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ đã tự túc được 
lương thực cho số dân hơn I tỉ người. Các sản phẩm công nghiệp chính của Ấn Độ 
là hàng dệt, thép, máy móc, thiết bị giao thông, xe hơi. Những thâp niên gân đây, 
công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ. Ấn Độ đang cố gắng vươn 
lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ 
vũ trụ. 

— Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945. 


15 


I - TRUNG QUỐC 


Trung Quốc là một nước lớn ở châu Á và trên thế giới với diện tích rộng trên 


9,5 triệu km? và dân số gán 1,3 tỉ người (2002). 


1, Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Nhật, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc 
nội chiến kéo dài tới ba năm 
(1946 - 1949) giữa Quốc dân đảng và 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, 
tập đoàn Tưởng Giới Thạch cảm đầu Quốc 
đân đảng đã thua trân và phải rút chay ra 
Đài Loan. 

Chiêu ngày 1 - 10 - 1949, tại cuộc mít 
tinh của hơn 30 vạn người dân Thủ đô 
Bác Kinh trên Quảng trường Thiên An Môn, 
Chủ tịch Mao Trạch Đông trịnh trọng 
tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của 
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đó 
là một thắng lợi có ý nghĩa lich sử : kết 
thúc ách nô dịch hơn 100 năm của để 
quốc và hàng nghìn năm của chế độ 
phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa 
bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa được nối liên từ 
châu Âu sang châu Á. 


= Hay cho biết ÿ nghĩa lịch Sử của sự 
ra đời nước Cộng hoà Nhân dán 
Trung Hoa. 


Hình 5. Chủ tịch Mao Trạch Đông 
tuyên bố thành lấp 
nước CHND Trung Hoa 


2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959) 


Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhiệm vụ to lớn 
nhất của nhân dân Trung Quốc là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến 


hành công nghiệp hoá, phát triển kinh tế và xã hội. 


16 


Từ năm 1950, nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục nền kinh tế, tiến hành 
cải cách ruộng đất và hợp tác hoá nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh, xây dựng nền công nghiệp dân tộc, phát triển văn hoá, giáo dục... 


Công cuộc khôi phục kinh tế đã hoàn thành thắng lợi. 


Hình 6. Lược đó nước CHND Trung Hoa sau ngày thành lập 


Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 - 1957). 
Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và những giúp đỡ to lớn của Liên Xô, 
kế hoạch 5 năm lân thứ nhất đã thu được nhiều thành tưu đáng kề. Bộ mặt đất nước 
Trung Quốc thay đồi rõ rệt. 


Trong 5 năm, 24ó công trình đủ được xôy dựng vò dưa vòo sỏn xuết ; 
sản lượng công nghiệp tăng 140%, sỏn lượng nông nghiệp tăng 25% so với 
năm 1952. 


17 


Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hoà bình 
và thúc đầy phong trào cách mạng thế giới. Địa vị quốc tế của Trung Quốc được 
kháng định vững chắc. 


— Hay trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm làn thứ nhất (1953 - 1957) của 
nhân dân Trung Quốc. 
3. Dất nước trong thời kì biến động (1959 - 1978) 

Từ năm 1959, đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động và kéo dài tới 
20 năm (1959 - 1978). Sự kiện khởi đầu là việc đề ra đường lối “Ba ngọn cờ hồng”) 
với ý đồ nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Một trong “Ba ngọn cờ hồng” là phong trào “Đại nhảy vọt” - phát động toàn đân 
làm gang, thép với mục tiêu : nhanh chóng đưa sản lượng thép lên tới 10 triệu tấn và 
gang là 20 triệu tấn. Chí trong hai tháng 11 và 12 - 1958, cả nước đã xây hơn Ï triệu 
lò luyện thép loại nhỏ. Sau bốn tháng, l[ triệu tấn thép đã ra lò nhưng trong đó có 
nhiều triệu tấn chỉ là một đống phế liệu vi kem chất lượng. 

Nền kinh tế đất nước trở nên hỏn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân đân 
điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi. 

Sau đó, nền kinh tế dán được điều chỉnh và đã có một số chuyển biến, nhưng 
trong nội bộ Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc lại xuất hiện những bất 
đồng về đường lối và tranh giành quyền lực hết sức gay gắt. Đỉnh cao của cuộc 
tranh giành quyền lực đó là cuộc “Đại cách mang văn hoá vô sản”, được bắt đầu 
từ tháng 5 - 1966. 

Cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” đã gây nên tình trạng hồn loạn trong cả 
nước và để lại những thảm hoa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tỉnh thân 
của đất nước và người dân Trung Quốc. 

— Hay nêu hậu quả của đường lối " Ba ngọn cờ hỏng " và " Đạt cách Imạng văn hod 
vô sản" đối với Trung Quốc thời kì này. 


4. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978 đến nay) 


Tháng 12 - 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đẻ ra đường lối 
mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước. Đường lối mới 


(1) “Ba ngọn cỡ hóng" là ; 1. Đương lõi chung ; 2. Đi nhaây vọt ; 3. Công xã nhân dân. 


18 


chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hôi đặc sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế 
làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hoá, đưa đất 
nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh. 


Hình 7. Thành phố Thượng Hải ngày nay 


Squ hơn 20 năm cỏi cách - mở cửa (1979 - 2000), nền kinh tế Trung Quốc 
đõ phét triển nhanh chóng, đọt tốc độ tăng trưởng cdo nhết thế giới. Tổng 
sản phổm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, đợt gió trị 
8740,4 †ỉ nhôn dên tệ (đơn vị tiền tệ của Trung Quốc), đứng hòng †hú bỏy 
thế giới. Với chính sách mở của, tổng gió trị xuết nhập khẩu năm 1997 lên 
†ới 325,06 †ỉ USD (tăng gốp hơn 15 lền so với năm 1978 là 20,6 tỉ USD). Cũng 
†ính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoời đœng hoạọ† 
động ở Trung Quốc vò đõ đều tư vào Trung Quốc hơn 521 †ỉUSD. Đời sống 
nhên dôn được nông cco rõ rệt : từ năm 1978 đến năm 1997, †hu nhộp. 
bình quên đều người ở nông thôn đỡ tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhôn dôn tệ ; 
ở thònh phố, từ 343,4 lên 5160,3 nhôn dôn tệ. 


Trên lĩnh vực đối ngoại, Trung Quốc đã thu được nhiều kết quả, góp phản củng 
cố địa vị đất nước trên trường quốc tế. 


18 


Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đẽ lồn lượt bình thường 
hoớ quœn hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Lòo, In-dô-nê-xi-d, Việt Nom..., mở 
rộng quœn hệ hữu nghị, hợp tác với hồu hết các nước trên thế giới. 
Trung Quốc đẽ thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao 
(12-1999), Đó là những sự kiện có ý nghĩc lịch sử to lớn đối với Trung Quốc. 


Hình 8. Hải Khẩu - thủ phủ tỉnh Hải Nam, đặc khu kinh tế lớn nhất Trung ( 


1. Nôu những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa 
ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay. 


2. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc 
bước sang thế kỉ XXI. 


Bài 5 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 


Mợc coi như nơi khởi đâu của phong trào giải phóng dân tóc 
tù sau năm 1945, Đang Nam Á trớ thành khu vục của các 
quốc gia đã giành đuøc độc lập tụ do và đạt nhiều thành tựu 
to lớn đây ấn tuøng trong Xây dung đất nuớc và hợp tác phát 
triển Sự ra đời và phát triển cúa tổ chức ASEAN là minh 
chứng tiêu biếu cho những thành tụu đó - hoà bình ổn định và 
hợp tác phát triển. 


I- TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945 


Đông Nam Á là khu vực rộng gần 4,5 triệu km, gồm l1 nước với số dân 536 triệu 
người (ước tính năm 2002). 

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hâu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) 
là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. 

Tháng 8 - 1945, ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á 
đã nhanh chóng nổi dây giành chính quyền, lât đồ ách thống trị thực dân. 

Ngòy 17 - 8 -1945, nhôn dên In-dđô-nê-xi-a tuyên bố độc lộp, thònh lộp. 
nước Cộng hoà In-dô-nê-xi-d. Ngòy 19 - 8 - 1945, nhên dên Việt Nam tổng 
khỏi nghĩa giònh chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dôn chủ Cộng hoà. 
Théng 8 - 1945, nhên dôn Lào nổi dộy vờ ngèy 12 - 10- 1945, tuyên bố Lào 
là một vương quốc độc lộp có chủ quyền. 

Nhôn dên cóc nước Mẽ Lơi (ngy là Md-lơi-xi-a), Miến Điện (nay là 
Mi-dan-m©) và Phi-lip-pin đều nổi dệy đếu tranh, chống ách chiếm đóng 
của phút xít Nhột. 

Nhưng ngay sau do, nhiều đan tọc Đông Nam Á lại phải cảm sung tiến hanh 
kháng chiến chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước để quốc như 
ởIn-đô-nê-xi-a, Việt Nar Ở nhiều nơi khác, trước phong trào đấu tranh của 
nhân dân, các nước đế quốc Mi, Anh đã trao trả độc lập cho Phi-líp-pin (7 - 1946), 
Miến Điện (1- 1948), Mã Lai (8 - 1957). Như thế cho tới giữa những năm 50 của 
thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc... 


Cũng từ giữa những năm 50 của thế ki XX, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, 
tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của 
Mi vào khu vực. Tháng 9 - 1954, Mi cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự 
Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là SEATO) nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của 


HÀ 


chủ nghĩa xã hội và đầy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực. Thái Lan 
và Phi-líp-pin đã tham gia vào tổ chức này. Tình hình Đông Nam Á càng trở nên 
căng thắng khi Mi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và mở rộng 
chiến tranh sang hai nước Lào và Cam-pu-chia. 


¿ ái Loan 


THÁI 


Š c. BÌNH 
P.HI-LÍP-PIN 
z Tở , DƯƠNG 
_u 
tạ. 
+ 
tảng L 


Hình 9. Lược đồ các nước Dông Nam Á 


Trong thời kì này, In-đô-nê-xi-a và Miến Điện thi hành chính sách hoà bình trung 
lập, không tham gia vào các khối quân sự xâm lược của các nước để quốc. 

Như thể, từ giữa những năm 50 của thể ki XX, các nước Đông Nam Á đã có sự 
phân hoá trong đường lối đối ngoại. 
— Hãy nêu những nét nồi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945, 


— Từ giữa những năm SÚ của thể kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự 
phán hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại ? 


II - SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHÚC ASEAN 


Sau khi giành được độc lập và đứng trước những yêu cấu phát triển 
kinh tế, xã hôi của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ 
chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh 
hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh 
xâm lược của Mi ở Đông Dương ngày càng không thuận lợi, khó tránh khỏi thất bại. 


Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh 
là ASEAN) đã được thành lập tại Bảng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm 
nước : In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. 


Hình 10. Trụ sở của ASEAN tại Gia-cac-ta (In-đồ-nê-xi-a) 


Hội nghị đỡ ra bản Tuyên ngôn †thònh lập ASEAN, sau nòy được gọi lò 
Tuyên bố Băng Cốc, xóc định mục tiêu của ASEAN lờ phớt triển kinh tế và 
văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tóc chung giữa các nước thònh 
viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực. 


Mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mi, cửu nước của nhân dân Việt Nam, 
Lào, Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi. Sau đó không lâu, tháng 2 - 1976, các nước 
ASEAN đã kí Hiệp ước thân thiên và hợp tác ở Đông Nam AÀ tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a). 


Hiệp ước Bc-li xéc định những nguyên tốc cơ bẻn trong quơn hệ giữa các 
nước Thònh viên như : cùng nhqu †ôn trọng chủ quyền, toờn vẹn lõnh thổ ; 
không cơn thiệp vờo công việc nội bộ của nhou, giỏi quyết cóc tranh chốp. 
bằng biện phép hoà bình ; hợp tác phét triển có kết quả... 
Lúc này, quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước ASEAN được cải thiện 
rõ rệt, thể hiện ở việc thiết lập các quan hệ ngoại giao và bắt đảu có những chuyến 
thăm lần nhau của nhiều quan chức cấp cao. 


“Tháng 12 - 1 978, theo yêu cầu của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, 
quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia, cùng với nhân dân nước này lật 
đồ chê độ diệt chúng tan bạo của tập đoan Pôn Fốt - lêng Xa-ri. Do sự kich động và 
can thiệp của một số nước lớn, quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước 
ASEAN lại trở nên căng thằng, đối đầu nhau. 

Cũng trong thời kì này, từ cuối những năm 70 của thế ki XX, nền kinh tế nhiều 
nước ASEAN đã có những chuyền biến mạnh mẻ và đạt được sự tăng trưởng cao. 
Các nước này đã chuyển sang thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất 
khẩu - thúc đầy mạnh xuất khâu hàng hoá, gắn thị trường trong nước với bên ngoài. 

Từ năm 1968 đến nöm 1973, kinh †ế Xin-gg-po bình quên hồng năm tăng 
khoỏng 12% và trở thành “con rồng” ở châu Á. Từ năm 1965 đến năm 1983, 
ở Mo-oi-xi-d, tốc độ tăng trưởng là ó,3% mỗi năm, Trong những năm 80 
của thế kỉ XX, kinh tế Thới Lan có tốc độ tăng trưởng cdo : từ năm 1987 
đến năm 1990, tốc độ tăng trưởng mỗi năm lò 11,4%. 


— Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức A SEAN. 


II - TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10” 

Năm 1964. sau khi giành được độc lâp, Bru-nay đã tham gia và trở thành thành 
viên thứ sáu của tổ chức ASEAN. 

Từ đấu những năm 90 của thê ki XX, sau Chiến tranh lạnh và vấn đề 
Cam-pu-chia đã được giải quyết bằng việc kí kết Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia 
(10 - 1991), tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt. Xu hướng 
nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN. 


Hanoi, l5_ló December ]99 


TÊN FTPYT 
| Í Ti 


Hình J1. Hội nghị cấp cao ASEAN VI họp tại Hà Nội 


Thóng 7 - 1992, Việt Nam và Lòo chính †hức tham gia Hiệp ước Bcrli (1976). 
ĐÐôy lờ bước di đồu tiên tạo cơ sở để Việt Nam hoà nhộp vờo cóc hot 
động của khu vực Đông Nam Á. Tiếp đó, théng 7 - 1995, Việt Nam chính 
thức gia nhập và trở thành thònh viên thứ bỏy củo ASEAN. Thóng 7 - 1997, 
Lòo, Mi-an-md gia nhộp ASEAN. Thóng 4 - 1999, Cam-pu-chia được kết 
nợp vòo †ổ chức nòy. 

Như thế, ASEAN từ sáu nước đã phát triển thành mười nước thành viên. Lần 
đầu tiên trong lịch sử khu vực, mười nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một 
tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyền trọng tâm hoạt động sang 
hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hoà bình, ồn định 
để cùng nhau phát triển phồn vinh. 

Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thờnh một khu vực mộu 
dịch tự do (viết tốt theo tiếng Anh là AFTA) trong vòng 10 - 15 năm. 
Năm 1994, ASEAN lộp Diễn đèn khu vực (viết tốt theo tiếng Anh lờ AlRF) 
với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoòi khu vực nhằm †ạo nên 
một môi †rường hoè bình, ổn định cho công cuộc hợp †téc phét triển của 
Đông Nam Á. 

Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong 
khu vực này. 

2. Tại sao có thể nói : Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, 
"một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á" 2 


25 


Bài 6 
CÁC NƯỚC CHÂU PHI 


Châu Phi là một: lục địa lớn rộng tới 30.5 triệu km”, với dân số 
Ô59 triệu nguời (2002). Trong nủa sau thế kỉ XX các nước 
chau Phi đa giành đuợc độc lập. Bên cạnh nha thành rích to 
lớn trong công cuộc xây mạ và phát triển kinh tế văn haá 
xã hội các nuớc châu Phi cèn đang gấp nhiêu khó khăn, 
phúc tạp cũng nhu những thách thúc ạay đắt trên cơn đuông 
phát triển của mình. 


I- TÌNH HÌNH CHUNG 


Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
dân, đòi độc lập dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi. Phong trào nổ ra sớm nhất 
là ở vùng Bắc Phi, nơi có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác trong lục địa. 
Khởi đầu là thắng lợi của cuộc binh biến tháng 7 - 1952 của các sỉ quan yêu nước 
đo Đại tá Nát-xe chỉ huy. Cuộc binh biến này đã lât đồ chế độ quân chủ và tuyên bố 
thành lập nước Cộng hoà Ai Cập ngày 18 - 6 - 1953. Tiếp đó là thăng lợi của cuộc 
đấu tranh vũ trang kéo dài từ năm 1954 đến năm 1962 của nhân dân An-giê-ri nhằm 
lật đồ ách thống trị của thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc. Năm 1960 được 
gọi là “Năm châu Phí” với sự kiện 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập. Từ sau 
đó, hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc lắn lượt tan rã, các đân tộc châu Phi 
giành lại được độc lập và chủ quyền. 

Các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, 
xã hôi và đã thu được nhiều thành tích. Nhưng những thành tích ấy chưa đủ sức làm 
thay đổi một cách căn bản bộ mặt của châu Phi. Nhiều nước châu Phi vân ở trong 
tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình 
châu Phi ngày cảng khỏ khăn và không ồn định. Đö la cac cuộc xung đột nội chiến 
đâm máu do mâu thuân sắc tộc hoặc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng 
chất và các loại dịch bệnh hoành hành. 


— Từnăm 1987 đến năm 1997, riêng ở chôu Phi có tới 14 cuộc xung đột 
và nội chiến. Do xung đột giữa hơi bộ tộc Hu-†u vờ Tu-xi ở lu-an-đd - 
một quốc gia nhỏ ở Trung Phi rộng 2ó nghìn km với cdên số 74 triệu 
người (2002), đö có tới 800 nghìn người thiệt mọng, 12 triệu người phi 
lang thơng †ị nạn. 

—_ Liên hợp quốc xếp 32 trong 57 nước chêu Phi vào nhóm những nước 
nghèo nhết thế giới. 1/4 số dên châu Phi thuộc diện đói ăn kinh niên, 


Vào đầu những năm 90 củo thế kỉ XX, số nợ của các nước chôu Phi 
lên tới 300 tỉ USD. 


Trong những năm gần đây, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nước 
châu Phi đã tích cực tìm kiếm các giải pháp, đẻ ra cải cách nhằm giải quyết các cuộc 
xung đột, khác phục những khó khăn vẻ kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu 
vực. Lớn nhất là Tổ chức thống nhất châu Phi, nay gọi là Liên minh châu Phi (AU). 


Các nước châu Phi 


Lược đồ các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


Rõ ràng là cuộc đấu tranh đề xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu còn gian khổ hơn, 
lâu dài hơn cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do. 
— Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khản gì trong công cuộc phát 
triển kinh tế, xả hội đất nước ? 


II - CỘNG HOÀ NAM PHI 


Cộng hoà Nam Phi nằm ở cực Nam châu Phi (diện tích : 1,2 triệu km°, dân số : 
43.6 triệu người (2002), trong đó 75,2% la người da đen, 13,6% - người da trắng, 
11,2% - người đa màu). Năm 1662, người Hà Lan đặt chân lên đất Nam Phi, lập ra 
xứ thuộc địa Kếp. Đâu thế ki XIX, Anh chiếm thuộc địa này. Năm 1910, Liên bang 
Nam Phi được thành lập nằm trong khối Liên hiệp Anh. Năm 1961, trước áp lực 
đấu tranh của nhân dân, Liên bang Nam Phi rút ra khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên 
bố là nước Cộng hoà Nam Phi. 

Trong hơn ba thế ki, chính quyền thực dân da trắng Nam Phi đã thi hành chính 
sách phân biệt chủng tộc (gọi là A-pác-thai) cực kì tàn bạo đối với người da đen 
và đa màu. 

Trước kia ở Nom Phi có tới 70 đạo luột về phôn biệt chủng tộc. Người da 
đen hoờn †oèn không có cóc quyền tự do dên chủ, phởi sống trong một 
khu biệt lập, cóch biệt với người dd trắng. 

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phí” (ANC), người đa đen đã 
bền bi tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Cộng đồng 
quốc tế, kề cả Liên hợp quốc, đã lên án gay gắt chủ nghĩa A-pác-thai, ủng hộ cuộc 
đâu tranh của người da đen. 

Trước cuộc đấu tranh ngoan cường của người 
đa đen, chính quyền của người da trắng Nam Phi 
đã tuyên bố xoá bỏ chế độ A-pác-thai (1993), trả 
lại tự do cho lanh tụ ANC Nen-xơn Man-đê-la sau 
27 năm bị cảm tù. 

Sau cuộc bảu cử đân chủ đa chủng tộc đầu tiên 
ở Nam Phi (4 - 1994), Nen-xơn Man-dê-la đã trở 
thành Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch 
sử nước này (5 - 1994). Đó là một thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử : chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá 
bó ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba 
thế kỉ tồn tại. Hình 13. Nen-xơn Man-de-la 


Là một nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới, lại có nhiều tài nguyên 
thiên nhiên như vàng, uranium, kim cương, khí tự nhiên..., chính quyền mới ở Nam 
Phi đã đưa ra Chiến lược kinh tế vĩ mô (6 - 1996) với tên gọi “Tăng trưởng, việc làm 
và phân phối lại” nhăm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện mức sống 
của người da đen, xoá bỏ “chế độ A-pác-thai vẻ kinh tế” vốn còn tồn tại đối với 
người da đen. 


— Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chúng tộc ở Cộng hoa Nam Phú 
đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Hãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội 
của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Bài 7 
CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH 


Mĩ La-tinh là một khu vục róng lớn trải đài tù Mê-hi-c2 ở 
Đắc Mĩ xung Nam Mĩ Tù sau năm 1945 các nuác MỊ La-tinh 
không ngừng đấu tranh đế củng cố độc lập chú quyền, phát triển 
kinh tế và xã hội nhềm thoát khỏi sự lệ thuộc vào đề quấ: MĨ. 
Trzna cuộc đãi tranh 46 (ba nhủ một nạon cờ tiên phơng đi 
hàng đâu. 


I- NHỮNG NÉT CHUNG 

Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nước ở Mi La-tinh đã giành được độc lập như 
Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Pê-ru, Vé-nê-xui-ê-la... từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX. 
Nhưng sau khi thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha, các nước Mi La-tinh lại rơi 
vào vòng lệ thuộc nặng nẻ và trở thành “sân sau” của đế quốc Mi. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình ở Mi La-tinh đã có nhiều biến 
chuyển mạnh mẽ. Được mở đảu bằng cuộc Cách mạng Cu-ba năm 1959, từ đầu 
những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đa bùng 
nổ ở Mi La-tinh và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào 
cách mạng. Đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước như Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-]a, 
Cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa... Kết quả là chính quyền độc tài phản đông ở nhiều nước 
đã bị lật đồ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập và đã tiến hành nhiều 


29 


cải cách tiến bộ. Trong thời kì này, nổi bát lên là những sự kiện điển ra ở Chi-lê và 
Ni-ca-ra-goa. Do thắng lợi của cuộc bầu cử tháng 9 - 1970 ở Chi-lê, Chính phủ của 
Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lành đạo đã thực hiện những 
chính sách cải cách tiến bộ, củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 
1970 - 1973. Ở Ni-ca-ra-goa, dưới sự lãnh đạo của Mặt trân Xan-di-nô, nhân dân 
nước này đã lật đồ chế độ độc tài thân Mi, đưa đất nước phát triển theo con đường 
dân chủ. Nhưng cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mi, các 
phong trào cách mang ở Chi-lẻ và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào những năm 1973 
và 1901. 


Hình 1. Lược đồ khu vực Mi La-tinh sau năm 1945 


Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu 
được nhiều thành tựu quan trọng : củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hoá sinh 
hoạt chính trị, tiến hành các cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh 
khu vực về hợp tác và phát triên kinh tế. Tuy nhiên, từ đầu những năm 90 của thế 
kỉ XX, do nhiều nguyên nhân, tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mi La-tinh 
lại gäp nhiều khó khán, thâm chí có lúc căng thảng. 


Tốc độ tăng †rưởng kinh tế của Mĩ Lo-tinh từ năm 1991 đến năm 2000 
chỉ khoỏng 3% ; gồn đêy, từ năm 1998 đến năm 2002 giảm xuống 1,5%, 
†hu nhập theo đầu người trong 5 năm qua hều như không †ðng. Nợ 
nước ngoòi †ừ 410,1 tỉ USD (năm 1988) tăng lên 607,2 tỉ USD (năm 1998) 
đong đè nặng lên các nước Mĩ Lo-tinh. Đầu tư của nước ngoòi giảm sút. 
Hoặc gồn đôy, tình hình chính trị một số nước không ổn định, các phe 
phới tranh giành nhau quyền lực, Chính phủ của các nước này không 
†hể kiểm soót được tình hình trong nước... 
— Xác định trên bản đô châu Mi vị trí các nước Cu-ba, Chỉ-lẻ, Ni-ca-ra-goa và 
nêu lên các sự kiện đâu tranh ở ba nước này. 


II - CU-BA - HÒN ĐẢO ANH HÙNG 


Đất nước Cu-ba có hình dạng giống như một con cá sấu vươn dài trên vùng 
biển Ca-ri-bê, rộng 111 000 km? với dân số 11,3 triệu người (2002). 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự giúp đỡ của Mi, tháng 3 - 1952 Tướng 
Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu-ba. Chính quyền 
Ba-ti-xta đã xoá bỏ bản Hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động. 
và bắt giam hàng chục vạn người yêu nước. 

Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, các táng lớp nhân dân Cu-ba đã bền bí 
tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền. Mở đầu cho một giai đoạn mới của 
cuộc đấu tranh vu trang giành chính quyền là cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa 
(thuộc tỉnh Xan-chi-a-gô ở cực Tây đất nước) vào ngày 26 - 7 - 1953 của 135 thanh 
niên yêu nước, dưới sự chỉ huy của luât sư trẻ tuổi Phi-đen Cát-xtơ-rô. Cuộc tấn công 
không giành được thăng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thồi bùng lên ngọn lửa 
đấu tranh vũ trang trên toàn đảo với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới - trẻ tuổi, 
đầy nhiệt tình và kiên cường. 

SaLi gần hai năm bị giam cầm, năm 1955 Phi-đen Cé†-x†a-rô đã sang 
Mê-hi-cô tiếp tục cuộc đếu tranh. Tại đôy, Phi-đen đẽ thành lập một tổ 
chức cóch mạng lốy tên lờ "Phong trờo 2ó - 7", tập hợp các chiến sĩ 
yêu nước, luyện tập quôn sự vò chuổn bị cho cuộc chiến đốu mới. Cuối 
†hóng 11 - 1956, Phi-cđen cùng 81 chiến sĩ yêu nước †rở về nước trên con 
†òu "Gran-mg". Cuộc đổ bộ lên tỉnh Ô-ri-en-lê bị chặn đánh dữ dội, 
phồn lớn các chiến sĩ đỡ hi sinh, chỉ còn lợi 12 người. Nhưng Phi-đen và 
cóc đồng chí của mình đỡ kiên cường tiếp tục cuộc chiến đếu ở vùng 
rừng núi Xi-e-ra Moơ-e-x†ơ-rœ. 

Được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân, các lực lượng cách mạng ngày càng 
lớn mạnh và phong trào đấu tranh lan rộng trong cả nước. Từ cuối năm 1958, các 


31 


binh đoàn cách mạng do Phi-đen làm Tổng 
chỉ huy đã liên tiếp mở các cuộc tiến công. 
Ngày I - 1 - 1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta 
bị lật đồ. Cuộc cách mạng nhân dân ở Cu-ba 
đã giành được thắng lợi. 


Sau ngày cách mạng thắng lợi, Chính 
phủ cách mạng lâm thời Cu-ba do Phi-đen 
Cát-xtơ-rô đứng đầu đã tiến hành cuộc cải 
cách dân chủ triệt để : cải cách ruộng đất, 
quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước 
ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng các 
cấp và thanh toán nạn mù chữ, phát triển 
giáo dục... 

Tháng 4 - 1961, quản và dân Cu-ba đã 
tiêu diệt gọn đội quân 1300 tên lính đánh thuê của Mi chỉ trong 72 giờ tại bải biển 
Hi-rôn. Chính trong những giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu, Phi-đen Cát-xtơ-rô 
đã tuyên bố với toàn thế giới : Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


<Hïnh 13. Phi-đen Cat-Xtơ-rõ (19539) 


Mặc dù bị Mi bao vây cấm vận, nhân dân Cu-ba đã giành được nhiều thành tựu 
to lớn : xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lí ; 
một nền nông nghiệp đa dang : giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao phát triển mạnh 
mẽ, đạt trình độ cao của thế giới. 


§qu khi Liên Xô tan rõ, Cu-bg đỡ phởi trỏi qua một thời kì đặc biệt khó 
khẽn về kinh tế (do mốt đi một thị trường truyền thống và nguồn viện trợ 
†o lón...). Nhưng với ý chí của toờn dên cùng với những cỏi cóch vò sự 
điều chỉnh của chính phủ, nền kinh tế Cu-bq đã có những chuyển biến 
tích cực, mức tăng †rưởng ngòy còng gid tăng : năm 1994 là 0,4%, năm 
1968 là 2.5% và năm 1994 là 7.8% 
— Vi sao nói cuộc tấn công phao đài Môn-ca-dđa (26 - 7 - 195 3) đã mở ra một giai 
đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba ? 
— Hay trình bày hiểu biết của em vẻ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 
lãnh tụ Phi-đen Cáf-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phú và 
nhân dân ta. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh 
†ừ sau năm 1945. 


Chương ÏÏI 
MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Bài 8 

NƯỚC MÍ 
Tù sau Chiến tranh thế giới thú hai. MI đã vuen lên trỏ thành 
nước tu bản qiàu mạnh nhất, đúng đâu hệ thống tu bản chú 
hạhia và theo đuổi muu 42 bá chủ thế giới. Với sụ vượt trội 
tệ kinh tế, tài chính, khoa học - ki thuật, nạày nay nuóc Mĩ 
đang giú vai trò hàng đâu trong nên chính trị thế giới và 
quan hệ quốc tế. 


1- TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thu được 114 tỉ USD lợi 
nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới. Nước Mi ở xa chiến trường, 
được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, không bị chiến 
tranh tàn phá. Nước Mi giàu lên trong chiến tranh đo được yên ổn phát triển sản xuất 
và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến. Vì vậy, sau chiến tranh, Mi đã 
vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mắt trong thế giới tư bản. 


Trong những năm 1946 - 1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa sỏn lượng 
công nghiệp †oùòn thế giới (5ó,47 % - 1948) ; sản lượng nông nghiệp của 
Mĩ gốp 2 lồn sỏn lượng nông nghiệp của nữm nước Anh, Phóp, Tây Đức, 
L†œ-li-q vò Nhệt Bỏn cộng lợi ; năm trong †oy 3/4 trữ lưng vòng của thế giới 
(24,6 †ỉ USD), là chủ nợ duy nhết trên thế giới. Về quôn sự, Mĩ có lực lượng 
mạnh nhốt thế giới tư bản và độc quyển vũ khí nguyên Tử. 
Trong những thập niên tiếp sau, tuy vẫn còn đứng đầu thế giới về nhiều mặt 
nhưng kinh tế Mi không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia nữa. 
Sẻn lượng công nghiệp chỉ còn chiếm 39,8% của thế giới (1973), dự trữ 
vòng cạn dồn chỉ còn 11,9 tỉ USD (1974). Lần đều tiên su Chiến tranh 
thế giới thứ hai, chỉ tong vòng 14 tháng, đồng đôla Mĩ đỡ bị phó gió 
hơi lần vào thúng 12 - 1973 và thóng 2 - 1974. 


Có nhiều nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế của Mi bị suy giảm như : 


1. Sau khi khôi phục kinh tế, các nước Tây Âu và Nhật Bản đã vươn lên mạnh 
mẽ và trở thành những trung tâm kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt với Mĩ. 

2. Kinh tế Mi không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng. 

3. Do theo đuồi tham vọng bá chủ thê giới, Mi đã phải chỉ những khoản tiền 
khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất các loại vũ khí hiện đại rất tốn 
kém, thiết lập hàng nghìn cản cứ quân sự và nhất là tiến hành các cuộc chiến 


tranh xâm lược. 


4. Sự giàu nghèo quá chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội, nhất là ở các 
nhóm dân cư - tảng lớp lao động bậc thấp, là nguồn gốc gây nên sự không ồn 


định về kinh tế và xã hội ở Mi. 


=_ Nhưmg nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mi bị suy giảm ? 


II - SỰ PHÁT TRIỀN VẺ KHOA HỌC - KĨ THUẬT CỦA MĨ 


SAU CHIẾN TRANH 

Nước Mi là nơi khởi đầu cuộc cách mang 
khoa học - ki thuật hiện đại, diễn ra từ giữa 
những năm 40 của thế kỉ XX. Mi là nước đi 
đầu về khoa học - ki thuật và công nghệ trên 
thể giới, đã thu được nhiều thành tựu kì diệu 
trong tất cả các lĩnh vực như sáng chế các công. 
cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động và hệ 
thống máy tự động), các nguồn năng lượng 
mới (nguyên từ và Mặt Trời...), những vật liệu 
tổng hợp mới, “cách mạng xanh” trong nông, 
nghiệp, cách mạng trong giao thông và thông. 
tin liên lạc, trong công cuộc chinh phục vũ trụ 
(tháng 7 - 1969, lần đầu tiên đưa con người lên 
Mặt Trăng...) ; Mi đã sản xuất các loại vũ khí 
hiện đại (tên lửa chiến lược, máy bay tàng 
hình...). Nhờ những thành tựu khoa học - 
ki thuât đó, nền kinh tế Mĩ không ngừng tăng 
trưởng ; đời sống vật chất, tỉnh thần của 
người dân Mi có nhiều thay đồi nhanh chóng. 
— Hay nêu những thanh tựu cÏủi yếu vẻ 

khoa học - ki thuật của Mi. 


kế) 


Hình I6. Tàu con thoi của Mi 
đang được phóng lên 


III - CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA MĨ 
SAU CHIẾN TRANH 


Cũng như trước đây, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Dân chủ và Đảng 
Cộng hoà thay nhau lên cảm quyền ở MI. Tuy bề ngoài hai đảng này có vẻ đối lập 
nhau, nhưng thực chất đều thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại nhằm 
phục vụ lợi ích của các tập đoàn tư bản độc quyền kếch sù ở Mi. 

Về đối nội, đề phục vụ mưu đồ bá chủ thế giới, những năm đầu tiên sau chiến tranh, 
MI đã ban hanh hàng loạt đạo luật phản động như cấm Đảng Cộng sản Mi hoạt động, 
chống lại phong trào đình công và loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộra khỏi bộ máy 
Nhà nước. Tuy sau này do áp lực đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, một vài đao luật 
đã phải huỷ bỏ, nhưng chính quyền của các đời tổng thống vân tiếp tục thực hiện hàng 
loạt chính sách nhằm ngăn cản phong trào công nhân, thực hiện chính sách phân biệt 
chúng tộc đối vơi người da đen và da màu... Mặc dù gặp không ít khỏ khăn trở ngại, các 
phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mi vẫn tiếp tục và có thời kì bùng lên 
đữ đội như các “mùa hè nóng bỏng” của người da đen (diễn ra trong những năm 1963, 
1969 - 1975), phong trào phản chiến trong những năm Mĩ xâm lược Việt Nam 
(1969 - 1972)... 

Về đối ngoại, với một tiềm lực kinh tế - quân sự to lớn, sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, giới cám quyền Mi đã đề ra "chiến lược toàn câu” nhăm chống phá các 
nước xã hội chủ nghĩa, đầy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự thống 
trị trên toàn thế giới. Mi đã tiến hành “viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước 
nhận viện trợ, lập các khối quân sự, gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược... Tuy đã 
thực hiện được một số mưu đồ, nhưng Mi cũng vấp phải nhiều thất bại năng nẻ, tiêu 
biểu là thất bại của Mi trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 


Dựa vào sự tăng trưởng kinh tế liên tục trong 10 năm (1991 - 2000) và vượt trội 
về các mặt kinh tế, khoa học - kĩ thuật, quân sự, các giới cảm quyền Mi ráo riết tiến 
hành nhiều chính sách, biện pháp đê xác lập trật tự thế giới "đơn cực” do Mi hoàn 
toàn chi phối và khống chế. Nhưng giữa tham vọng to lớn và khả năng thực tế của 
Mi vẫn có khoảng cách không nhỏ. 


— Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của MH từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới 
khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 2 


$5 


Bài 9 
NHẬT BẢN 


Tù một nuóc bại trận. bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản 
đã tuơn lên mạnh mẽ, trở thành một siêu cuởng kinh tế đna 
thú hai trên thế giới. Tù aụ phát triển "thản kì" ấy của đất nuác 
viặt Trời mọc”, các quốc gia đang phát triển có thể nút ra 
nhiêu kinh nạhi@m cho công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá 
đất nuớo của mình. 


I- TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH 

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản là nước bại trận và lân đầu tiên 
trong lịch sử của mình bị quân đội nước ngoài chiếm đóng. Sau chiến tranh, đất nước 
Nhật Bản mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá hết sức nặng nề ; đồng thời xuất hiện 
nhiều khó khăn bao trùm đất nước, đó là : thất nghiệp trầm trọng, thiếu thốn lương 
thực, thực phẩm và hàng hoá tiêu dùng, lạm phát nặng nề... 


Hình 17. Lược đô Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


Nhưng cũng ngay sau chiến tranh, dưới chế độ quân quản của Mi, một loạt các 
cải cách dân chủ được tiến hành như ban hành Hiến pháp mới (1946) có nhiều nội 
dung tiến bộ ; thực hiên cải cách ruông đất (1946 - 1949) ; xoá bỏ chủ nghĩa quân 
phiệt và trừng trị các tội phạm chiến tranh ; giải giáp các lực lượng vủ trang ; giải 
thể các công tỉ độc quyền lớn ; thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi các cơ quan 
nha nước ; ban hành các quyền tự do dân chủ (luật Công đoàn, đề cao địa vị phụ 
nữ, trường học tách khỏi ảnh hưởng tôn giáo...). Những cải cách này đã mang lại 
luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân và là một nhân tố quan trong 
giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẻ sau này. 


— Hay nêu nội dung những cải cách đân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thể giới 
thứ hai và ý nghĩa của chúng. 


II - NHẬT BẢN KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ 
SAU CHIẾN TRANH 
Nền kinh tế Nhật Bản dán được khôi phục và chỉ bắt đầu phát triển mạnh mẻ khi 
Mi tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên (6 - 1950) - được coi là “ngọn gió thần” 
đối với nên kinh tế Nhật Bản. Bước sang những năm 60 của thế ki XX, khi Mi gây 
ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. nền kinh tế Nhật Bản lại có cơ hội mới để đạt 
được sự tăng trưởng “thần ki”, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai 
trong thế giới tư bản chủ nghĩa. 


Về tổng sẻn phẩm quốc dên, năm 1950 Nhột Bỏn chỉ mới đọt 20 †ỉ USD, 
bằng 1/17 của Mĩ, nhưng đến năm 1968 đỡ đọt tới 183 †ỉ USD, vươn lên 
đứng thứ hơi trên thế giới - sau Mĩ (830 †ỉ USD). 

Năm 1990, †hu nhộp bình quên †heo đầu người đợt 23796 USD, vượt Mĩ vờ 
đứng †hứ hơi trên thế giới - sau Thuy Sï (29850 USD). 

Về công nghiệp, trong những năm 1950 - 1960, tốc độ tăng trưởng bình 
quên hằng năm là 15%, những nỡm 1961 - 1970 là 13,5%. 

Về nông nghiệp, trong những năm ]947- 1969, nhờ ép dụng những thònh 
†ựu khoa học - kĩ†huột hiện đợi, đữ cung cốp được hơn 80% nhu cồu lương 
†hực trong nước, 2/3 nhu cều thịt, sữa và nghề đónh cớ rốt phót triển, 
đứng thứ hơi trên thế giới - sau Pê-ru. 

Kết quả là từ những năm 70 của thế kỉ XX, cùng với Mi và Tây Âu, Nhật Bản 
đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. Sự tăng trưởng 
kinh tế nhanh chóng của Nhật Bản gắn liền với những điều kiện quốc tế thuận lợi 
như sự phát triển chung của nên kinh tế thế giới, những thành tựu tiến bộ của 


37 


cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại... và chủ yếu là từ những nhân tố có ý 
nghĩa quyết định của chính Nhật Bản. Đó là : 
— Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật - sản sàng tiếp thu 
những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tóc. 


— Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công t¡ Nhật Bản. 

—_ Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm 
bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cẩn thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng. 

— Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao 
động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm. 


Nền kinh tế Nhật Bản cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế như háu hết năng lượng, 
nguyên liệu đều phải nhập từ nước ngoài, sự cạnh tranh, chèn ép của Mi và nhiều 
nước khác... 


Se-tô Ô-ha-s1 nối liền các đác 


sin 1 và Xi-cô-cư 


đéu do m 1 kiềm soát 


Sau một thời kì phát triển liên tục, từ đầu những năm 90 của thế ki XX, nén 
kinh tế Nhật Bản đã lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài chưa từng thấy từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Tốc độ †õng trưởng kinh tế giỏm sút liên tục : những năm 1991 - 1995 là 
1,A%, năm 1996 nhích lên 2%, nhưng đến năm 1997 lại xuống êm 0,7%, 
năm 1998 - ôm 1,0%, năm 1999 - âm 1,19%. Nhiều công tỉ bị phớ sẻn, ngôn 
sóch thâm hụt. Dư luộn thế giới nhộn xét rằng : 'Nước Nhột đõ đónh mốt 
10 nm cuối cùng củd thế kỉ XX'. Những biện phớp khốc phục củg chính 
phủ đỡ không †hu được kết quả như mong muốn. 

— Hãy nêu những dân chưng tiêu biểu vẻ sự phát triển thân kì của nẻn kinh tế 

Nhật Bản trong nhĩmg năm 7U của thế kỉ XX. 


II - CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN 
SAU CHIẾN TRANH 

Về đối nội, nhờ những cải cách sau chiến tranh, Nhật Bản đã chuyền từ một 
xã hội chuyên chế sang một xã hội dân chủ. Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng 
khác được công khai hoạt động, phong trao bai công và các phong trào dân chủ 
phát triển rộng rãi. Suốt một thời kì dài từ năm 1955 đến năm 1993, Đảng Dân chủ 
Tư do (LDP), đại điện cho quyền lợi của giai cấp tư sản liên tục cảm quyền. Nhưng 
từ năm 1993, Đảng Dân chủ Tự do đã mất quyền lập chính phủ, phải nhường chỏ 
hoặc liên minh với các lực lượng đối lập. 

'Đôy lò một sự kiện quen trọng, một mốc trong đời sống chính trị ở Nhột Bỏn. 
Tình hình chính trị Nhột Bản không thột ổn định, có lúc chỉ trong một thời 
giơn, các chính phủ liên tiếp †hoy đổi, đồi hỏi phổi có một mô hình chính trị 
mới với sự tham gia cầm quyền củo nhiều chính đỏng. 

Về đối ngoại, sau chiến tranh Nhật Bản là một nước bại trận, hoàn toàn lệ thuộc 
vào Mi vẻ chính tri và an ninh. Ngày 8 - 9 - 1951, Nhat Bản kí với Mi “Hiệp ước 
an ninh Mi - Nhật”, theo đó, Nhạt Bản chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của 
Mi và để Mi đóng quân, xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. Hiệp ước 
an ninh Mi - Nhật đã được gia hạn vào các năm 1960, 1970 và được nâng cấp vào. 
những năm 1996, 1997. Nhờ đó, trong thời kì Chiến tranh lạnh, Nhật Bản chỉ đành 
1% tổng sản phâm quốc dân cho những chỉ phí quân sự, còn tập trung sức vào phát 
triển kinh tế (trong khi các nước khác chí phí quân sự là 4 - 5%, thậm chí có nước 
lên tới 20%). 

Từ nhiều thập niên qua, các giới cầm quyền Nhật Bản thi hành một chính sách 
đối ngoại mềm mỏng về chính trị và tập trung vào phát triền các quan hệ kinh tế 


39 


đối ngoại như trao đổi buôn bán, tiến hành đâu tư và viện trợ cho các nước, đặc 
biệt đối với các nước Đóng Nam Á. Từ đầu những nảm 90 của thế ki XX, 
Nhật Bản nó lực vươn lên trở thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị 
thế siêu cường kinh tế của mình. 


— Trình bày những nét nổi bật trong chỉnh sách đổi ngoại của Nhật Bản 
từ sau năm 1945. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TÁP 


1. Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai. 

2. Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần Kì của nền 
kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX ? 


Bài 10 
CÁC NƯỚC TÂY ÂU 


Tù sau Chiến tranh thế giới thú hai, tình hình các nuớc Tây Âu 
đã có những thay đổi tơ lớn và sâu sắc. Tiêu biểu là sụ liên kết: 
các nước Tây Âu trong tổ chúc Liên minh châu Âu (EU) - một 
tổ chúc khu vục lớn nhất, chặt chê nhất, có những thành c2ng 
lớn vê kinh tế và chính trị, 


I- TÌNH HÌNH CHUNG 


Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), nhiều nước Tây Âu?b¡i phát 
xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề. 
Năm 1944, sản xuết công nghiệp của nước Phép giỏẻm 38%, nông nghiệp. 
giỏm 60% so với trước chiến tranh. Ở I-†o-l-q, sỏn xuốt công nghiệp giảm 
khoảng 30%, sản xuốt nông nghiệp chỉ bẻo đẻm 1/3 nhu cều lương thực 
†rong nước. Các nước đều bị mắc nợ, đến thóng 6 - 1945, nước Anh nợ 
†ới 21 †ỉ bỏng Anh. 


(89 Tây Âu là một khái niêm được sử dụng sau Chiến tranh thể giới thư hai để chỉ các nước 
tư bản chủ nghĩa ở phía tây châu Âu (phân biết với các nước xã hỏi chủ nghĩa trước đây ở 
phía đông châu Âu), 


Để khôi phục nền kinh tế đất nước, năm 1948, 16 nước Tây Âu như Anh, 
Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a... đã nhận viện trợ kinh tế của Mi theo °Kế hoạch phục 
hưng châu Âu” (còn gọi là Kế hoạch Mác-san) do Mi vạch ra. Kế hoạch này được 
thực hiện từ năm 1948 đến nảm 1951 với tổng số tiền khoảng 17 tỉ USD. Kinh tế 
các nước Tây Âu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mi. 


Để nhộn được viện trợ, các nước Tôy Âu phải tuên theo những điều kiện 

do Mĩ đặt ra như không được Tiến hành quốc hữu hoóớ cóc xí nghiệp, hg 

†huế quan dối với hàng hoớ Mi nhộp vờo, phởi gọt bỏ những người cộng 

sản rd khỏi chính phủ (như ở Phép, l-tœ-li-d...) 

Do được củng cố thế lực, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước Tây Âu tìm cách 

thu hẹp các quyền tự do dân chủ, xoá bỏ các cải cách tiên bộ đã thực hiện trước đây 

(ngừng quốc hữu hoá các xí nghiệp tư bản và trả lại những xí nghiệp đã quốc hữu 

hoá cho các chủ cũ, giảm trợ cấp phúc lợi xã hội v.v...), ngăn cản các phong trào 
công nhân và dân chủ. 


Vẻ đối ngoại, ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu đã tiến 
hành các cuộc chiến tranh xam lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc 
địa trước đây. 

Hà Lan xêm lược trở lợi In-đô-nê-xi-d (11 - 1945), Phép trở lại Đông Dương 
(@ - 1945) và Anh trở lại Mõ Lai (9 - 1946)... Nhưng cuối cùng, cóc nước 
thực dên Tôy Âu đẽ thốt bợi, phỏi công nhộn quyền độc lập của các dên 
†ộc ở những nước nòy. 

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh gay gắt giữa hai phe, các nước Tây Âu đã 
tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (gọi tắt theo tiếng Anh là NATO) do Mĩ 
lập ra (4 - 1949) chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
Tình hình châu Âu trở nên căng thẳng, các nước đều chạy đua vũ trang và thiết lập 
nhiều cản cứ quân sự. 


Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn cường quốc Đồng minh là Liên Xô, MI, 
Anh, Pháp đã phân chia lãnh thõ nước Đức thành bốn khu vực chiếm đóng và kiêm 
soát. Trong sự đối đầu gay gắt giữa hai nước Liên Xô và Mi, các khu vực chiếm đóng 
của Mi, Anh, Pháp đã hợp nhất lại và thành lập Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức 
(9 - 1949). Ở khu vực phia đông nước Ðức, Nhà nước Cộng hoa Dân chủ Đức được 
thành lập (10 - 1949). Mi, Anh, Pháp đã tích cực giúp đở Cộng hoà Liên bang Đức 
khỏi phục nền kinh tế (riêng Mi đã cho vay và đầu tư tới 50 tỉ mác) và đưa Cộng hoà 
Liên bang Đức vào khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nền kinh tế Cộng hoà Liên bang 
Đức được phục hồi và phát triền nhanh chóng. Từ những năm 60 và 70 của thế ki XX, 
sản xuất công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức đã vươn lên đứng thứ ba trong thế 
giới tư bản chủ nghĩa, sau Mi và Nhật Bản. 


41 


Ngày 3 - 10 - 1990, Cộng hoà Dân chủ Đức đã sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang 
Đức thành một nước Đức thống nhất. Ngày nay, nước Đức là một quốc gia có tiềm 
lực kinh tế, quân sự lớn mạnh nhất Tây Âu. 

— Nhưng nét nổi bật nhất của tình hình các nước Táy Â u từ sau năm 1945 là gì ? 


II - SỰ LIÊN KẾT KHU VỤC 


Sau Chiến tranh thể giới thứ hai, nhất la từ năm 1950 khi nền kinh tế các nước 
Tây Âu được khôi phục, một xu hướng ngày càng nồi bật là sự liên kết kinh tế giữa 
các nước trong khu vực. Khởi đâu là sự ra đời của “Công đồng than — thép châu Âu” 
vào tháng 4 - 1951 gồm sáu nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan và 
Lúc-xăm-bua. Sau đó, tháng 3 - 1957, sáu nước trên lại cùng nhau thành lập “Cộng. 
đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”, rồi "Cộng đồng kinh tế châu Âu”. 


Cộng đồng kinh tế châu Âu (viết tốt theo tiếng Anh là EEC, ra đời nhằm 
hình thònh 'một thị trường chung" C Thị trường chung châu Âu? để xoá bỏ 
dồn hàng rờo thuế quen giữo sáu nước, tiến tới thực hiện †ự do lưu thông 
về nhôn công vò tư bản..., đồng thời, có một chính sóch thống nhốt trong 
lĩnh vực nông nghiệp vò gido thông... 

Có nhiều nguyên nhôn dưc tới những liên kết kinh tế trên : 

Một lò, sáu nước Tây Âu đều có chung một nền văn minh, có một nền 
kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đở liên hệ một thiết với nhqu, 
Sự hợp †óc phót triển là hết sức cồn thiết nhằm mở rộng thị trường, nhết 
lò dưới tác động của cuộc cách mọng khoa học - kĩ thuột và còn giúp. 
các nước Tôy Âu tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những nghỉ kị, 
chia rẽ đỡ xỏy ra nhiều lồn †rong lịch sử. 

Hai là, từ năm 1950, do nền kinh tế bắt đầu phóớt triển với tốc độ nhanh, 
cóc nước Tôy Âu ngòy cùng muốn †hoớ† dồn khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. Cúc 
nước Tây Âu đứng riêng lẻ không thể đọ được với Mĩ, họ cần phỏi liên kết 
cùng nhœu trong cuộc cạnh tranh với các nước ngoòi khu vực. 

Tháng 7 - 1967, ba cộng đóng trên sáp nhập với nhau thành Cộng đồng châu Âu 
(viết tắt theo tiếng Anh là EC). Sau 10 năm chuẩn bị, tháng 12 - 1991 các nước EC 
họp Hội nghị cấp cao tại Ma-xtrích (Hà Lan), đánh dấu một mốc mang tính đột biến 
của quá trinh liên kết quốc tế ở châu Âu. 


Hội nghị đö thông qud hơi quyết định quơn trọng : 
1. Xôy dựng một thị trường nội địa chêu Âu với một liên minh kinh tế và 


tiền tệ châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhốt. Từ ngày 1 - 1 - 1999, 
đỡ phót hành đồng tiền chung chôu Âu với tên gọi lờ đồng ørô (EURO). 


2. Xây dựng một liên minh chính trị, mở rộng sơng liên kết về chính sách 
đối ngoại vò œn ninh, tiến tới một nhà nước chung chõu Âu. 


Á: Xiobi và MôHkneye 7: 8llieda 
MÝHHH ẴBðmlaHáoxegbya 8: LúokĂHbue 
8: 06a 


Hình 2ï. Lược đô các nước trong Liên mình châu Âu (năm 2004) 


Với những bước tiến của quá trình liên kết, Hội nghị Ma-xtrích quyết định 
Cộng đồng châu Âu mang tên gọi mới là Liên minh châu Âu (viết tắt theo tiếng Anh 


Tới nay, Liên minh châu Âu là một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới, 
có tổ chức chặt chẽ nhất và trở thành một trong ba trung tâm kinh tế thế giới. Đến 
nảm 1999, số nước thành viên của EU là 15 và đến năm 2004 là 25 nước. 


= Hay xúc định trên bản đỏ châu Âu sáu nước đâu tiên của EU. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết 
kinh tế ở khu vực Tây Âu. 
2. Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau ? 


Chương ÏÝ 
QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Bài 11 
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


Sau Chiến tranh thế giới thú hai, một trật tụ thế giới mới đã 
Auợc xác lập : "Trật tụ hai cục -an-ta” do hai siêu cuởng MỊ 
Liên Xô Ana Äâu mỗi cục. Sụ phân chía thành hai phe tu bản 
chủ nạhĩa tà xã hội chủ nạhĩa đã tró thành đặc trưng lớn nhất, 
chỉ phối tình hình chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới 
thủ hai. 


I- SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 


Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, ba nguyên thủ các cường 
quốc Liên Xô, Mi và Anh là Xta-lin, Ru-dơ-ven và Sớc-sin đã có cuộc gặp gỡ tại 
T-an-ta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày II - 2 - 1945. 


Tình 32. (từ trái sang phải) Sớc-sin, Ru-dơ-ven và Xta-lin tại Hội nghị I-an-ta 


Hội nghị đa thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh 
hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mi. 


4 


Ở chêu Âu : Liên Xô chiếm đóng vò kiểm soét vùng Đông nước Đức và 
phía đông chôu Âu (Đông Âu) ; vùng Têy nước Đức vờ Tôy Âu thuộc phạm 
vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh. 
Ỏ chu Á : Do việc Liên Xô tham chiến đứnh Nhột, nên Mĩ vờ Anh đỡ chốp. 
nhộn những điều kiện của Liên Xô lờ duy trì nguyên trạng Mông Cổ (tức 
là tôn trọng nền độc lộp của Mông Cổ), trẻ lại cho Liên Xô phía nam đỏo 
Xœ-khơrlin ; trao trả cho Trung Quốc những đốt đơi đö bị Nhột chiếm đóng 
trước đôy (như Đời Loœn, Mỡn Chêu...) ; thònh lập Chính phủ liên hiệp dôn 
†ộc gồm Quốc dên đẻng và Đẻng Cộng sẻn Trung Quốc. 
Triều Tiên được công nhộn là một quốc gia độc lập, nhưng tạm thời 
quôn đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soá† và đóng quên ở Bốc và 
Nam vĩ tuyến 38. 
Các vùng còn lợi ở châu Á (như Đông Nam Á, Nơm Á...) vẫn thuộc phạm 
vị Ônh hưởng của Các nước Ðhưởnig Tôy. 
Toàn bộ những thoả thuận quy định trên đã trở thành khuôn khỏ của một trật tự 
thế giới mới, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực Ian-ta do Liên Xô và Mi đứng đầu 
mỗi cực. 


— Hội nghị lI-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các 
quyết định đó ? 


II - SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC 


Hội nghị I-an-ta còn có Ƒ 
một quyết định quan trọng 
khác là thành lập một 
tố chức quốc tế mới là 
Liên hợp quốc. Nhiệm vụ 
chính của Liên hợp quốc 
là duy trì hoà bình và an 
ninh thế giới, phát triển 
mối quan hệ hữu nghị giữa 
các dân tộc trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền 
của các dân tộc, thực hiện 
sự hợp tác quốc tế về kinh 
tế, văn hoá, xã hội và 
nhân đao... Hình 23. Một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc 


45 


Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã có vai trò quan trọng trong việc đuy 
trì hoà bình an ninh thế giới, đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc. giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hoá, nhất là đối với các 
nước Á, Phi và Mi La-tinh. 

Nước ta tham gia Liên hợp quốc từ tháng 9 - 1977. 


— Nhưng nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ? 
=_ Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân 
Việt Nam mà em biết. 


II - CHIẾN TRANH LẠNH 


Sau Chiến tranh thể giới thứ hai không lâu, hai cường quốc Mi và 
Liên Xô đã nhanh chóng chuyền từ liên minh chống phát xít sang tình trạng ngày 
càng mâu thuẫn, đối đầu nhau gay gắt. Đó là tình trạng “chiến tranh lạnh” giữa hai 
phe : tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, kéo dài phán lớn thời gian trong nửa 
sau thế ki XX. 


Chiến tronh lọnh lờ chính sóch †hù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước 
đế quốc trong quøn hệ với Liên Xô vờ các nước xõ hội chủ nghĩa. 

Mi và các nước đế quốc đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách 
quân sự, thành lâp các khối quân sự cùng các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô 
và các nước xả hội chủ nghĩa, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp cuộc đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc. 


Trước †ình hình bị đe doạ đó, Liên Xô và cóc nước xö hội chủ nghĩa buộc 

phỏi tðng ngôn sóch quốc phòng, củng cố khở năng phòng thủ củo mình. 

Chiến tranh lạnh đã mang lại những hậu quả hết sức nặng nề. Đó là thế giới luôn 

ở trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nồ một cuộc 

chiến tranh thế giới mới. Tuy đang trong thời kì hoà bình, nhưng các cường quốc 

đã chí một khối lượng không lồ về tiền của và sức người đề sản xuất các loại vũ khí 

huy điệt, xây đựng hàng nghìn căn cứ quân sự. Trong khi đó, loài người vẫn phải 

chịu đựng bao khó khăn do đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai... gây ra, nhất là các nước 
ở châu Á, châu Phi. 


— Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh” và hậu quả 
của nó. 


IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

Sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém, cuối cùng tháng 12 - 1989 
Tổng thống Mi Bu-sơ (cha) và Tổng Bí thư Đảng Công sản Liên Xô Goóc-ba-chốp 
đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. Từ đó, tình hình thế giới có 
nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng như sau : 

Một là. xu thể hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 


Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, các nước lớn tránh xung đột trực tiếp, 
đối đồu nhqu. Các xung đột quên sự ở nhiều khu vực di dền vào thương 
lượng, hoờ bình giỏi quyết cóc †ranh chốp. 
Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thể giới đang tiến tới xác lập một 
trật tự thế giới mới, đa cực, nhiêu trung tâm. 


Nhưng Mĩ lợi chủ trương “thế giới đơn cực” đề dễ bề chi phổi, thống trị 
thế giới. 
Ba là, từ sau Chiến tranh lạnh và dưới tác động to lớn của cuộc cách mạng 
khoa học - ki thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển 
lấy kinh tế làm trọng điểm. 


Các nước đều đổy mạnh sỏn xuốt và tích cực tham gia cóc liên minh 
kinh tế khu vực để cùng nhu hợp tóc vò phóớt triển như Liên minh châu 
Âu (EU), Hiệp hội cóc quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mờ Việt Nam là một 
†hònh viên †ừ thóng 7 - 1995, 
Bốn ià, tuy hoà bình thế giới được củng cố, nhưng từ đầu những năm 90 của thế 
kỉ XX, ở nhiêu khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa 
các phe phái (như ở Liên bang Nam Tư cũ, châu Phi và một số nước ở Trung Anối 


Nguyên nhên là do những môu thuễn về dôn †ộc, tôn giéo vè tranh chốp. 
biên giới, lãnh thổ. Ở nhiều nơi, các cuộc xung đột diễn ra nghiêm trọng, 
kéo dài làm cho đết nước không ổn định và gôy bơo đou khổ cho người 
dôn, nhốt lò phụ nữ và irẻ em. 
Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác 
phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước 
vào thế kỉ XXI. Việt Nam cũng ở trong tình hình đó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. 
2. Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì 2 


4T 


Chương Ỷ 


CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT 


TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Bài 12 


NHỮNG THANH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA 
CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT 


Tù những năm 40 của thế ki XX loài nguời đã buốc vào cuộc 
cách mạng khoa học - kĩ thuật tới những nội «dung phoha phú, 
tốc độ phát. triển và những kết quả về các mặt là không thế 
luờng hết đuợc. Củng nhu cuậc cách mạng công nghiệp truc 
đây, cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay diễn ra là 
nhằm đáp ứng những nhu câu vật chất và tính thân nạàv càng 
©Ao của cuộc sống coh nguời nhất là trong tình hình bùng nổ 
dán số thế giới và các nauồn tài nạuyên thiên nhiên nạày càng 


Vơi cạn nghiêm trong. 


I- NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU 


CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT 


Trải qua nửa thế kỉ, cuộc cách mạng khoa học - 
kĩ thuật đã đạt được những tiến bộ phi thường và 
những thành tựu kì diệu trên tất cả các lĩnh vực. Có 
thể nêu lên những nét khái quát sau đây : 

Trước hết, trong linh vực khoa học cơ bản, con 
người đã đạt được những phát minh to lớn, đánh 
dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật Íí, 
Hoá học và Sinh học. Dựa vào những phát minh lớn 
của các ngành khoa học cơ bản, con người đả ứng 
dụng vào kĩ thuật và sản xuất để phục vụ cuộc sống. 
của minh. 

Thóng 3 - 1997, các nhờ khoa học đõ tạo 
ra được một con cừu bằng phương phóp. 
sinh sản vô tính từ tế bèo lấy ở tuyến vú 
của một con cừu đơng có thơi. Con cừu 
nòy được đột tên là Đô-i. Đây là một 
Thònh †ựu khoa học lón những cũng gôy. 


Hình 24. Cuu Đô-li, động vật 
đầu tiên ra đời bằng phương pháp 
sinh sản võ tính 


những lo ngợi về mặt xõ hội vò đạo đức... như công nghệ sơo chép. 
con người. 

Không lôu squ đó, con người lợi đợt được một thònh †ựu khoa học có ý 
nghĩa đặc biệt †o lớn : Vào thóng ó - 2000, Tiến s Cô-lin - Giám đốc Sở 
Nghiên cứu gen nhôn loại quốc gia (MD đỡ công bố "Bản đồ gen người". 
Đó lò kết quỏ hợp tóc nghiên cứu của các nhờ khoa học sóu nước : Anh, 
Phép, MI, Đức, Nhột Bỏn vò Trung Quốc su 10 năm nghiên cứu với kinh 
phí 2,7 tỉ USD. Tuy nhiên, phởi đến †hóng 4 - 2003, 'Bỏn đồ gen người" mới 
được hoàn chỉnh. Theo đó, con người có từ 35 đến 40 nghìn gen và đỡ 
giỏi mỡ được 99% gen người. Với †hònh tựu khoa học nèy, trong tương lợi 
gồn người †d có thể chữa trị được những căn bệnh nơn y như ung †hư, 
Tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh béo phi, bệnh nhiễm chẻm ở trẻ em... 
và có thể kéo dài được tuổi thọ cho con người, 


Hai là, những phát mình lớn vẻ những công cụ sản xuất mới, trong đó có ý nghĩa 
quan trọng bậc nhất là sự ra đời của máy tính điện từ, máy tr động và hệ thống 
máy tự động. 

Máy tính điện tử được đánh giá là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng 
nhất của thế kỉ XX. 


Người †d tính rằng : cứ trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 năm thì tốc độ 
vận hành vờ độ tin cậy của móy Tính có thể nâng cơo gếp 10 lền so với 
trước : thể tích †hu nhỏ lợi vò gió thành được họ thếp xuống so với †rước 
chỉ còn 1/10. 

Trỏi qua nhiều thế hệ móy tính diện tử (kể từ thóng 2 - 1946), thóng 3 - 2002, 
người Nhệt đỡ đưa vòo sử dụng cỗ móy tính lớn nhốt thế giới có tên gọi 
là “móy tính mô phỏng thế giới” (ESC) được đột trong một mới vòm rộng 
3250 mỶ, trị gió 350 triệu USD. Siêu móy tính có khỏ năng làm hơn 35 nghìn 
†ỉ phép tính trong một giôy, với nhiệm vụ nghiên cứu tình trạng nóng dền 
lên của khí hệu Tréi Đốt và dự béo chính xóc về các thỏm hoạ thiên nhiên, 
nghiên cứu céc dự én về sinh học... 

Ba là, trong tình trạng các nguồn năng lượng thiên nhiên đang ngày càng cạn 
kiệt, con người đã tìm ra được những nguôn năng lượng mới hết sức phong phú và 
Vô tận như năng lượng nguyên tử, năng lượng mát trời, năng lượng gió, năng lượng 
thuỷ triều... trong đó năng lượng nguyên tử dân dần được sử dụng phô biến. 

Bồn là, sáng chế những vật liệu mới trong tình hình các vật liệu tự nhiên đang 
cạn dần trong thiên nhiên. Chất pô-li-me (chất dẻo) đang giữ vị trí quan trọng hàng 
đầu trong đời sống hằng ngày của con người cũng như trong các ngành công nghiệp. 


49 


Nhiều loại chất dẻo nhẹ hơn nhôm 2 lần, nhưng về độ bền và sức chịu nhiệt, lại hơn 
hẳn các loại thép tốt nhất và có thề dùng đề chế tạo vỏ xe tăng, các động cơ tên lửa 
và máy bay siêu âm. 


Nhẻm đớp ứng những yêu cồu củo khod học - kĩ thuột vờ sự phớt triển của 
sỏn xuết, số loại vệt liệu nhên tạo mới không ngừng gio tăng : từ 250000 loại 
vờo năm 197 đẽ †ðng lên 335000 loợi năm 1982, 


Năm là, cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp với những biện pháp 
cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá và những phương pháp lai tạo 
giống mới, chống sâu bệnh. Nhờ cuộc “cách mạng xanh” này, nhiều nước đã có thể 
khác phục được nan thiếu lương thực, đói än kéo dài từ bao đời nay. 


Ở nhiều nước, tốc độ tăng trưởng của sản xuốt nông nghiệp được nêng 
coo, thộm chí có lúc vượt qua công nghiệp. Từ năm 1945 đến năm 1978, 
ở MI, tỉ lệ bình quên lao động sẻn xuốt nông nghiệp lò 4,5% trong tổng 
số lao động của nền kinh tế. Năm 1945, một lao động nông nghiệp có 
†hể nuôi được 14,6 người, đến năm 1977 tăng lên 5ó người. 

Sáu là, những tiến bộ thản kì trong linh vực giao thông vận tải và thông tin 
liên lạc với những loại máy bay siêu âm không lố, những tàu hoả tốc độ cao và 
những phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vô tuyến hết sức hiện đại qua hệ 
thống vệ tinh nhân tạo. 


Trong gần nửa thế ki qua, 
con người đã có những bước 
tiến phi thường, những thành 
tựu kì diệu trong linh vực chinh 
phục vũ trụ. Từ việc phóng 
thanh công vệ tỉnh nhân tạo 
đâu tiên của Trái Đất, con 
người đã bay vào vũ trụ (1961) 
và đặt chân lên Mặt Trăng 
(1969)... Khoa học vũ trụ và du 
hành vũ trụ ngày càng có nhiều 
khám phá mới và phục vụ đắc 
lực trên nhiều phương diện cho 
cuộc sống của con người trên 
Trái Đất. Hình 26. Con người đặt chân lên Mật Trăng 


— Cuộc cách mạng khoa học - ki thuật trong thời gian gản đây có những 
thành tựu nào quan trọng đảng chủ ý ? 


II - Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - 
KĨ THUẬT 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa vô cùng to lớn như một cột mốc 
chói lọi trong lịch sử tiến hoá văn minh của loài người, mang lại những tiến bộ 
phi thường, những thành tựu kì diệu và những đổi thay to lớn trong cuộc sống 
của con người. 

Cách mạng khoa học - ki thuật đã cho phép con người thực hiện những bước nhảy 
vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mire sống và chất 
lượng cuộc sống của con người với những hàng hoá mới và tiện nghi sinh hoạt mới. 
Cách mạng khoa học - ki thuật đã đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao 
động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao đông trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, 
tỉ lệ dân cư lao động trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng lên, nhất là ở các nước 
phát triển cao. 

Nhưng mặt khác, cuộc cách mạng khoa học - ki thuật cũng đã mang lại những hậu 
quả tiêu cực (chủ yếu do chính con người tạo nên). Đó là việc chế tạo các loại vũ khí 
và các phương tiện quân sự co sức tan pha và huy điệt sự sống. Đo là nạn ô nhiềm môi 
trường (ô nhiễm khí quyền, đại dương, sông hồ... và cả những “bãi rác” trong vũ trụ), 


51 


việc nhiểm phóng xa nguyên tử, những tai nạn lao động và tai nạn giao thông, những 
dịch bệnh mới cùng những đe doa về đạo đức xã hội và an ninh đối với con người. 


— Cuộc cách mạng khoa học - ki thuật hiện nay đã và đang có những tác động 
như thế nào đối với cuộc sống của con người ? 


CẤU HOI VÀ BÀI TẬP 


Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế 
của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (như môi trường 
bị ô nhiễm, tai nạn lao động, dịch bệnh...). 


Bài 13 
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Giai đoạn lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (năm 1945) đến nay 
tuy chỉ dài hơn nửa thế kỉ nhưng là một giai đoạn đã diễn ra với bao sự kiện to lớn, 
phức tap và có những đảo lôn bất ngờ. Đặc điểm lớn hầu như bao trùm cả giai đoan 
lịch sử này là thế giới chia thành hai phe : tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do 
hai siêu cường Mi và Liên Xô đứng đảu mỏi phe. Hai siêu cường trong tình trạng 
đối đầu, Chiến tranh lạnh cảng thàng, quyết liệt. Trong giai đoạn này, mục tiêu đấu 
tranh của các lực lượng xã hội chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng, dân chủ tiến 
bộ là hoà bình, độc lấp dân tộc và tiến bộ xã hôi. 


I- NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 


1. Với những tháng lợi vang dội của Liên Xô và các lực lượng cách mạng trong 
Chiên tranh thể giới thứ hai, chủ nghĩa xả hội từ phạm vi một nước đã trở thành 
một hệ thống thế giới, trải dài qua nhiều nước từ châu Âu tới châu Á và lan sang 
khu vực Mi La-tinh. Trong nhiều thập niên của nửa sau thế kỉ XX, các nước xã 
hôi chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng mạnh vẻ chính trị, quân sự và kinh 
tế, có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình phát triển của thể giới. Nhưng vì phạm phải 
sai lắm nghiêm trọng trong đường lõi chính sách và sự chống phá của các thể lực 
đế quốc và phản động, chế độ xã hôi chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu. Đó là một tồn thất nặng nề chưa từng thấy trong lịch sử phong trào 
công nhân và cộng sản quốc tế. 


2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở 
châu Á, châu Phi và Mi La-tinh đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch 
sử, Đó là sự sụp đồ của hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), 
là sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. Ngày nay, các nước Á - Phi - 
Mi La-tinh ngày càng tích cực tham gia và có vai trò quan trọng trong đời sống chính 
trị thế giới. Sau khi giành được độc lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhiều nước 
Á - Phi - Mi La-tinh đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước 
ASEAN... 

3. Sau khi phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, các nước tư bản 
chủ nghĩa đã có sự phát triển nhanh chóng vẻ kinh tế (một phán quan trọng là nhờ 
áp dụng những tiến bộ của cách mạng khoa học - ki thuật), tiêu biêu như các nước 
Nhật Bản và Cộng hoà Liên bang Đức. Nét nồi bật của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
sau năm 1945 là Mi đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, ráo riết 
theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới nhưng Mĩ cũng phải chịu những thất bại nặng 
nề, nhất là trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 - 1975). Cũng từ sau 
năm 1945, các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực, biều 
hiện là sự ra đời của khối Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) hơn 40 năm qua - ngày 
nay là Liên minh châu Âu (EU). Mi, EU và Nhật Bản đã trở thành ba trung tâm kinh 
tế lớn của thế giới. 

4. Vé quan hệ quốc tế, sau năm 1945, là sự xác lập trật tự thế giới hai cực do hai 
siêu cường Liên Xô và Mi đứng đầu. Thế giới chia thành hai phe và trong tình trạng 
đối đầu căng thắng với đỉnh cao là Chiến tranh lạnh. Cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, 
hai siêu cường Liên Xô và Mi đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lanh 
(1989). Về cơ bản, nguy cơ chiến tranh thế giới đã bị đây lùi, thế giới chuyên dân sang 
xu thể hoà hoän và đối thoại. 


5, Cuốc cách mang khoa học - kĩ thuật được bắt đảu từ giữa những năm 40 của 
thế ki XX với những tiến bộ phi thường và nhiều thành tựu ki điệu. Cuộc cách mạng 
khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa cực kì to lớn, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối 
với sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao không ngừng mức sống và chất lượng sống của 
con người. Hơn nữa. có thể nói việc khai thác và áp dụng những tiến bộ của khoa 
học - kĩ thuật còn liên quan tới vận mệnh phát triển của đất nước như lịch sử đã từng 
chứng tỏ. 


= Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 
đến nay. 


II - CÁC XU THẾ PHÁT TRIỀN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY 


Dõi theo những sự kiện quan trọng đã điển ra trong giai đoạn lịch sử thế giới từ 
sau năm 1945, có thể thấy sự tan rã của ” trât tự hai cực” (1991) như một mốc đánh 
dấu cho sự phân kì của giai đoạn lịch sử này. 

Giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1991 là giai đoạn thế giới phân đôi thành 
hai phe : xả hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ của trât tự thế giới 
hai cực Xô - Mi. Thế giới hầu như bị tác động và chịu sự chỉ phối bởi những nhân 
tố này. 

Giai đoạn lịch sử từ sau năm 1991 đến nay - thường được gọi là sau Chiến tranh 
lạnh, là giai đoạn trật tự thế giới củ đã tan rả và một trật tự thế giới mới đang trong 
quá trình hình thành theo chiều hướng trật tự thế giới đa cực, với nhiều trung tâm. 
Ngày nay, các cường quốc đang ra sức vươn lên, điều chỉnh các mối quan hệ theo 
hướng hoà hoãn, thoả hiệp giữa các nước lớn để có một ưu thế trong trật tự thế giới 
mới. Đồng thời, dưới tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật, hầu như tất cả các 
quốc gia đang ra sức điều chính chiến lược phát triển với việc lấy kinh tế làm trọng 
điểm và tích cực mở rộng các quan hệ quốc tế đề cùng hợp tác phát triển. 

Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, tuy nguy cơ chiến tranh thế giới đã bị đầy 
lùi, nhưng hòa bình ở nhiều khu vực lại bị đe doa nghiêm trọng : xung đột quân sự, 
nội chiến kéo dài do những mâu thuân về sắc tộc, dân tộc, tôn giáo và tranh chấp 
lành thổ. Ở nhiều nước, tình hình lai càng nghiêm trọng với những nguy cơ của chủ 
nghĩa khủng bố và li khai. 

Tuy nhiên, xu hướng chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định và hợp tác 
phát triển. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các đân tộc khi bước vào 
thế ki XXI. 


CẤU HOI VÀ BÀI TẬP 


Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là 
thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc 2 


Phần hai 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY 


Chương Ï 
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 


Bài 14 
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


Chương trình khai thác lân thú hai của thục 4n Phấn? ở 
Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thú nhất đã làm cho kinh tá, 
xã hội, văn hoá, giáo duc Việt Nam nạày càng biến đØl sâu sÁc. 


I- CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI 
CỦA THỰC DÂN PHÁP 


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc, thực dân Pháp thắng trận 
nhưng đất nước bị tàn phá năng nề, nền kinh tế bị kiệt quê. Tư bản độc quyền Pháp 
vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa đây mạnh khai thác các 
thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Chương trình khai thác 
lân thứ hai đa được chúng ráo riết thi hành ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam, bỏ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp (chủ 
yếu là đồn điền cao su) và khai mỏ (chủ yếu là mỏ than), vì cao su và than là hai 
mặt hàng thị trường Pháp và thể giới có nhu cầu lớn. 


Năm 1927, số vốn đầu †ư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phrăng, gốp. 
nhiều lồn vòo thời kì trước chiến tranh. Diện tích trồng cdo su tăng từ 
15 ngòn héc†a năm 1918 lên 120 ngàn héc†g năm 1930. Nhiều công ti 
cơo su lón ra đời : Công †i Đốt Đỏ, Công †i Mi-sơ-lanh, Công ti 
Côy nhiệt đói... 


Tư bản Phóp cũng chú trọng đến khơi mỏ. Các công †i than có từ trước cềều 
được bỏ vốn thêm và hoợt động mạnh hơn. Nhiều công tỉ than mới nối tiếp 
nheœu ra đời : Công †i than Hạ Long - Đồng Đăng, Công ti than và kim khí 
Đông Dương, Công ti than Tuyên Quang, Công ti than Đông Triều... 


Tư bản Pháp mở thêm một số cơ sở công nghiệp như các nhà máy sợi Hải Phòng, 
Nam Định ; các nhà máy rượu Hà Nội, Nam Định, Hà Đóng ; các nhà máy điêm 
Hà Nội, Hàm Rồng (Thanh Hoá), Bến Thuỷ (Vinh) ; nhà máy đường Tuy Hoà 


(Phú Yên) : nhà máy xay xát gao Chợ Lớn... 


Thương nghiệp phát triển hơn trước thời kì chiến tranh. Để nắm chát thị trường 
Việt Nam và Đông Dương, tư bản độc quyền Pháp đánh thuế nặng hàng hoá các nước 
nhập vào nước ta, chủ yếu là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó, hàng hoá của 


Pháp nhập vào Việt Nam tăng 
lên rất nhanh. 

Giao thông vận tải được 
đầu tư để phát triển thêm. 
Đường sắt xuyên Đông Dương 
được nối liền nhiều đoạn : 
Đồng Đăng - Na Sâm (1922), 
Vinh - Đông Hà (1927). 

Ngân hàng Đông Dương, 
đại diện thế lực của tư bản tài 
chính Pháp, có cổ phản trong 
hầu hết các công ti và xí nghiệp 
lớn, đã nắm quyền chỉ huy các 
ngành kinh tế ở Đông Dương. 


Chính sách khai thác thuộc 
địa của thực dân Pháp không 
thay đổi : hạn chế công nghiệp 
phát triển, đác biệt là công 
nghiệp nặng ; tăng cường thủ 
đoạn bóc lột, vơ vét tiền của 
của nhân dân ta bằng cách 
đánh thuế nặng (thuế ruộng 
đất, thuế thân, thuế rượu, thuế 
muối, thuế thuốc phiện và 
hàng trăm thứ thuế khác). 


Hình 27. Nguôn lợi của tư bản Pháp 
ở Việt Nam trong cuộc khai thác lản thứ hai 


— Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau 
Chiến tranh thế giới thủứ nhất ? 
Dựa vào lược đỏ (Hình 27) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lân 
thự hai của thực dân Phúáp tập trung vào những nguồn lợi nào ? 


II - CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, GIÁO DỤC 


Sau Chiến tranh thể giới thứ nhất, chính sách cai trị của Pháp ở Việt Nam không 
hề thay đồi. Mọi quyền hành đều bị thâu tóm trong tay người Pháp, vua quan 
Nam triều chỉ làm bù nhìn tay sai. Nhân dân ta không được hưởng chút quyền tự do, 
dân chủ nào, mọi hành động yêu nước đều bị chúng thăng tay đàn áp, khủng bố. 

Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách “chia để trị” : chía nước ta thành 
ba kì : Bắc Kì, Trung Kì, Nam Ki với ba chế độ khác nhau ; đồng thời còn chia rẻ giữa 
các dân tộc đa số và thiểu số, giữa các tôn giáo. Bộ máy cường hào của giai cấp địa 
chủ phong kiến ở nông thôn bị triệt đề lợi dụng vào việc cúng cố uy quyền và bảo vệ 
sự thống trị của chúng. 

Về văn hoá, giáo dục, chúng triệt đề thi hành chính sách văn hoá nô dịch nhằm 
gây tâm lí tự ti, ra sức khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã 
hội như cờ bạc, rượu chè, bán dâm... Trường học được mở rất hạn chế, chủ yêu là 
các trường tiểu học, các trường trung học chỉ có ở một số thành phố lớn (Hà Nội, 
Huế, Sài Gòn...) và một số tỉnh li. còn các trường đại học và cao đảng ở Hà Nội thực 
chất chỉ là những trường chuyên nghiệp. 

Sách, báo xuất bản công khai được lợi dụng triệt đề vào việc tuyên truyền chính 
sách “khai hoá” của thực dân và gieo rắc ảo tưởng hoà bình hợp tác với thực đân 
cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước. 

— San Chiến tranh thể giới thư nhất, thục dân Pháp đã thì hành ở Việt Nam 


những thủ đoạn chính trị, văn hoá, giáo dục nào ? 
— Mục đích của các thủ đoạn đó là gì ? 


II - XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HOÁ 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phân hoá giai cấp trong xã hội Việt Nam 
ngày càng sâu sắc : 

1. Giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn ngày càng câu kết chặt che hơn với 
thực dân Pháp. Chúng chia nhau chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, đây mạnh bóc 
lột về kinh tế và tăng cường kìm kẹp, đàn áp về chính trị đối với nông dân. Cũng có 
một bộ phân, nhất là địa chủ vừa và nhỏ, có tình thần yêu nước nên đã tham gia vào 
các phong trào yêu nước khi có điều kiện. 


2. Tầng lớp tư sản ngày càng đóng, nhưng phải đến mấy năm sau chiến tranh, 
giai cấp tư sản mới ra đời. Lúc đầu, phân đông trong số này là những tiều chủ đứng 
trung gian làm thầu khoán, cung cấp nguyên vât liêu hay đại lí hàng hoá cho tư bản 
Pháp ; khi đã kiếm được số vốn khá, họ đứng ra kinh doanh riêng và trở thành những 
nhà tư sản như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Tu... 

Giai cấp tư sản Việt Nam phân hoá thành hai bộ phận : tầng lớp tư sản mại bản có 
quyền lợi gắn liền với đế quốc nên câu kết chặt chẽ vé chính trị với chúng ; tầng lớp 
tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tỉnh thần dân tộc 
dân chủ, chống đế quốc và phong kiến, nhưng thái độ không kiên định, dẻ thoả hiệp. 

3. Do các ngành kinh tế phát triển, đặc biệt là các cơ quan hanh chính, văn hoá, giáo 
dục ngày càng mở rộng, tâng lớp /iểu ứ sản thành thị tăng nhanh về số lượng. Họ 
cũng bị tư bản Pháp ráo riết chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống bấp bênh, dễ bị xô 
đây vào con đường phá sản và thất nghiệp. Trong khi đó, bộ phận trí thức, sinh viên, 
học sinh có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng văn hoá tiến bộ bên ngoài, 
nên có tinh thán hãng hái cách mạng và là một lực lượng trong quá trình cách mạng 
dân tộc dân chủ ở nước ta. 

4. Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, 
bóc lột nặng nề bằng các thủ đoạn sưu cao, thuế nặng, tô tức, phu phen, tạp dịch, 
cượp đoạt ruộng đất. Họ bị bản cùng hoá và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực 
lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng. 

5. Giai cấp công nhân ra đời ngay trước chiến tranh, trong thời kì khai thác lần 
thứ nhất của thực dân Pháp, phát triền khá nhanh trong thời kì khai thác lắn thứ hai 
cả về số lượng và chất lượng ; phản lớn công nhân tập trung tai các vùng mỏ, 
đồn điền cao su và các thành phố công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, 
Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng : bị ba tầng áp bức 
bóc lỏt của thưc dân. phong kiến. tư sản người Việt ; có quan hè tư nhiên gắn 
bó với giai cấp nông đân ; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất 
của dân tộc. Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên 
nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hoá 
như thế nào ? 


2. Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của 
các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh. 


Bài 15 


PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 - 1925) 


Cách mạng tháng Muời Nạa tà phong trào cách mạng 
thế giới đã ánh huởng đến Việt Nam thúc đẩy phong trào 
2n tộc, dan chú công khai và phong trào cớng nhân phát triển 
sa chiến tranh. 


I- ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 
VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI 


Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc 
ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản để quốc 
phương Tây đã có sự gắn bó mật thiết trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là 
chủ nghĩa đế quốc. 

Làn sóng cách mạng đã dâng cao trên toàn thế giới, lan rộng từ châu Âu sang 
châu Á, châu Mi và châu Phi. Trong hoàn cảnh lịch sử mới, những lực lượng 
cách mạng của giai cấp vô sản các nước tập hợp nhau lại để thành lập những tổ 
chức riêng đứng trên lập trường chủ nghĩa quốc tế vô sản. Tháng 3 - 1919, Quốc tế 
thứ ba (Quốc tế Cộng sản) được thành lập ở Mát-xcơ-va, đánh dấu một giai đoạn 
mới trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Tiếp đó, Đảng 
Công sản Pháp ra đời năm 1920, Đảng Công sản Trung Quốc năm 1921... càng tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lẻ-nin vào Việt Nam. 


— Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thu nhất đa ảnh hưởng tới 
cách mạng Việt Nam như thể nào ? 


II - PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI 
(1919 - 1925) 

Những năm sau Chiến tranh thẻ giới thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta 
đang trên đà phát triển mạnh mẻ, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều 
hình thức phong phú và sôi nồi, trước hết là ở các thành thị. 

Giai cấp tư sản dân tộc nhân đà làm ăn thuận lợi sau chiến tranh muốn vươn 
lên giành vị trí khá hơn trong nền kinh tế Việt Nam. Họ đã phát động các phong 
trào chãn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá (1919), đấu tranh chống độc quyền cảng 
Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp (1923). 


Giai cếp tư sản dùng bớo chí để bênh vực quyền lợi cho mình. Một số tư sản 
vờ địo chủ lớn ở Ngm Ki (đợi biểu lờ Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phơn Long...) 
đã thènh lập Đẻng Lập hiến để tập hợp lực lượng, đưo ra một số lhổu hiệu 
đòi tự do, dân chủ để tranh thủ sự ủng hộ của quổn chúng nhằm gôy ép. 
lực với thực dên Phớp, nhưng lợi sẵn sàng †hoỏ hiệp khi được chúng bơn 
phớt cho một số quyền lợi. 

Các tâng lớp tiểu tư sản trí thúc (gôm sinh viên, học sinh, giáo viên, nhà văn, nhà 
báo...) được tập hợp trong những tổ chúc chính trị như Việt Nam 
Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niễn... 

Họ xuết bẻn những †ờ bóo tiến bộ : Chuông rè, An Nơm trẻ, Người nhờ quê ; 
lộp rơ những nhờ xuốt bỏn tiến bộ : Cường học thư xö, Nam đồng thư xõ. 
Thóng ó - 1924, tiếng bom của Phạm Hồng Thới tại §q Diện (Quảng Chêu, 
Trung Quốc) đỡ cổ vũ, thúc đổy phong trèo tiến lên, mở mòn cho thời đợi 
đu tranh mới của dên tộc. Trang phong trào yêu! niiđc cân chủ công khơi 
hồi đó, có hơi sự kiện nổi bột là cuộc đếu tranh đòi nhà cầm quyền Phép. 
thẻ Phơn Bội Châu (1925) vờ đớm †ong Phơn Chêu Trinh (1926). 


— Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào 
dân tộc, dân chủ công khai. 
— Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên. 


HI - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (1919 - 1925) 


Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy các cuộc đấu tranh của 
công nhân còn lẻ tẻ và tự phát, nhưng đã cho thấy ý thức giai cấp đang phát triển, 
làm cơ sở cho các tổ chức và phong trào chính trị cao hơn về sau. 

Ngoy từ năm 1920, công nhôn Sời Còn - Chợ Lớn đở thònh lệp Công hội 
(bí một) do Tôn Đức Thống đứng đồu °", 

Tin tức về các cuộc đếu tranh của công nhôn vờ thuỷ thủ Phép cũng như 
của công nhân và Thuỷ thủ Trung Quốc tại các cẻng lớn : Hương Cảng, 
Áo Môn, Thượng Hỏi (1921) truyền về đỡ góp phần cổ vũ, động viên 
công nhên Việt Nam đếu tranh. 

Mở đầu là cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản 
Pháp ở Bắc Kì vào năm 1922 đòi được nghi làm việc ngày chủ nhật có trả lương. Năm 
1924, nhiều cuộc bài công của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, 
nhà máy xay xát gạo đã diễn ra ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương... Quan trọng hơn 
là cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (sửa chữa và đóng tàu cho hải quân Pháp) 


( Người thơ máy tưng tham gia vụ bình biên năm 1918 trên tau chiên Pháp ở Biến Đèn đề phản đối 
đẻ quốc Pháp can thiệp vao nước Nga Xô viết. 


ở cảng Sãi Gòn với mục đích ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp 
phong trao đấu tranh cách mạng của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quốc (8 - 1925). 

Cuộc bài công của thợ máy Ba Son thắng lợi, đã đánh dấu một bước tiến mới 
của phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu 
đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rô ràng. 


— Phong trào công nhân nước ta trong máy năm đâu sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào ? 


CÂU HOI VÀ BÀI TẬP 


1. Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển 
lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 

2. Cuộc bãi công Ba Son (8 - 1925) có điểm gì mới trong phong trào 
công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 


Bài 16 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYÊN ÁI QUỐC 

Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 
Sau thời gian hoạt động ở Pháp và Liên Xô Nguyễn Ái Quốc trở 
tê Trưng Quớc thành lập Hỏi Việt Nam Cách mang Thanh niên và 
rô ra buốc phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam. 


I- NGUYÊN ÁI QUỐC Ở PHÁP (1917 - 1923) 

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước để quốc thắng trận họp ở 
Véc-xai (gần Thủ đô Pa-ri) ngày 18 - 6 - 1919 đề chia lại thị trường thế giới. 
Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp đã đưa 
tới hội nghị bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa 
nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc 
Việt Nam. Những yêu sách nói trên không được chấp nhân, nhưng việc làm đó 
đã có tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các 
thuộc địa Pháp. 

Thóng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ /hởo lồn †hứ nhố! những 


luận cương về vốn đề dên tộc và vốn đề thuộc dịa củo Lê-nin, từ đó Người 
hoàn toờn tin theo Lê-nin, dứt khoét đứng về Quốc tế thứ bơ. 


Hình 28. Nguyễn ÁI Quốc tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (L2 - 1920) 


Tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 - 1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu 
tán thanh việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, 
đánh đấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước 
đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản. 

Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng 
một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa 
ở Pa+ri để đoàn kết các lực lượng cách mang chống chủ nghĩa thực dân, thông qua 
tổ chức đó truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến các dân tộc thuộc địa. Tờ báo 
Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm (kiêm chủ bút) đã vạch 
trần chính sách đàn áp, hóc lột đã man của chủ nghĩa đế quốc nói chủng và 
để quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nồi dậy đấu tranh tự 
giải phóng. Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo (của 
Đảng Cộng sản Pháp), Đời sống công nhân (của Tỏng Liên đoàn lao động Pháp)... 
và cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Mặc dù bị nhà cám quyền Pháp tìm 
ách báo nói trên vẫn được bí mật chuyển vẻ 


mọi cách ngăn chặn, cấm đoán, cá 

Việt Nam. 

— Con đường cửu nước của Nguyên Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người 
đi trước ? 


I - NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 - 1924) 


"Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế 
Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành. Sau đó, Người ở lại Liên Xô một thời gian, 
vừa làm việc, vừa nghiên cứu học tập. Tại Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924), 
Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điềm của mình về vị trí, chiến lược của 
cách mạng ở các nước thuộc địa ; về môi quan hệ giữa phong trào công nhân ở các 
nước để quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa ; về vai trò và sức mạnh 
1o lớn của giai cấp nông đân ở các nước thuộc địa. 

Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về cách mạng giải phóng 
thuộc địa trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ai Quốc 
tiếp nhân, truyền bá vào nước ta từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, là một bước 
chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở 
Việt Nam trong giai đoạn tiếp sau. 


II - NGUYÊN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC (1924 - 1925) 


Sau một thời gian ở lai Liên Xô học tâp và nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng 
đảng kiểu mới, cuối năm 1924 Nguyên Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). 
Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam có mặt tại đây, cùng một số 
thanh niên mới từ trong nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt (6 - 1925). 


Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huốn luyện chính trị để đèo tạo 
một số thanh niên Việt Nam trở thònh những cớn bộ cách mọợng. Béo 
Thơnh niên được xuốt bẻn (1928) làm cơ quen tuyên truyền của Hội. Các 
bời giỏng của Người trong cóc lớp đòo tạo cón bộ ở Quỏng Chêu squ 
đó được †ộp hợp lợi vờ in thành sách Đường Kéch mệnh (dồu năm 1927), 
vọch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giỏi phóng dên 
tộc Việt Nam. Một số người được chọn đi học trường Dọợi học 
Phương Đông ở Liên Xô, một số được cử đi học quôn sự ở Liên Xô hay 
Trung Quốc, còn phần lớn lên đường về nước hoợt† động. 

Tác phẩm Đường Kách mệnh, báo Thơnh niên đð được bí một chuyển về 
†rong nước, đúng vòo lúc phong †ròo yêu nước vò dên chủ đơng sôi nổi 
†ừ Nơm rd Bắc trên cơ sở gidi cấp công nhôn đơng lớn mạnh nên cùng 
có điều kiện đi su vòo quồn chúng. Đến trước Đợi hội đợi biểu lần thứ 
nhốt (5 - 1929), Hội Việt Nam Cách mợng Thơnh niên đẽ có tổ chức cơ sở 
ở hầu khắp cả nước. Ngoòi ra, một số đoàn thể quồn chúng như 
Công hội, Nông hội, Hội học sinh, Hội phụ nữ... cũng được †ố chức. 


Năm 1928, Nội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương ”vô sản hoá” - đưa 
hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống và lao động với công nhân để 
tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tổ chức và lãnh đạo công 
nhân đấu tranh. 


— Nguyễn Ái Quốc đá làm những gì để Hội V lệt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời ? 
CẤU HÔI VÀ BÀI TẠP 


1. Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì ? 

2. Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho 
sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào ? 


Bài 17 
CÁCH MẠNG VIỆTNAM 
TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SÀN RA ĐỜI 


Phong trào cách mạng phát triển theo xu huớng vê sản đã thúc 
4ã sụ phân hoá của Tân Việt Cách mạng đảng và 2 tan râ của 
phong trào 4ãuU tranh theo xu hướng tu sán đo Việt Nam Q6 
dán đáng đại diện. Trong bối cảnh 46 ba tổ chúc cộng sản nổi 
tiếp nhau ra đời ào nủa sau năm 1929. 


I- BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM (1926 - 1927) 

Trong hai năm 1926 - 1927, liên tiếp bùng nổ nhiều cuộc bãi công của công 
nhân, viên chức, học sinh học nghẻ. Lớn nhất là các cuộc bãi công của công nhân 
nhà máy sợi Nam Định, công nhân hai đồn điền cao su Cam Tiêm (nay thuộc tỉnh 
Đồng Nai), Phú Riểng (nay thuộc tỉnh Bình Phước) và công nhân đồn điền cà phê 
Ray-na (Thái Nguyên). 

Trên đà đó, phong trào công nhân đã mang tính thống nhất trong toàn quốc. 
Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra từ Bác chí Nam, lớn nhất là bải công ở các nhà máy 
xi măng, nhà máy sợi Hải Phòng, nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm, nhà máy 
cưa Bến Thuỷ, nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh), nhà máy sửa chữa ô tô A-vi-a 
(Hà Nôi) nhà máy Ba Son (Sài Gòn), mỏ than Hòn Gai và đồn điền cao su Phú Riéng. 


L2) 


Các cuộc đấu tranh đó đều mang tính chất chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một 
xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương. Tình hình đó chứng 
tỏ trình độ giác ngô của công nhân đã nâng lên rõ rệt, tuy chưa được đều khắp. 

Cùng với phong trào công nhân thì phong trào nông dân, phong trào tiểu tư sản 
và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác cũng phát triển, kết thành một làn sóng 
cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân đã trở thành 
một lực lượng chính trị độc lập. 

Trong bối cảnh đó, các tổ chức cách mạng nối tiếp nhau ra đời. 


— Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những 
năm 1926 - 1927 đã có những điểm mới nào ? 


II - TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG (7 - 1928) 


Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đâu những năm 20 của thế kỉ XX, 
một số sinh viên trường Cao đảng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở 
Trung Ki đã thành lập Hội Phục Việt. Bị lộ sau khi rải truyền đơn đòi nhà cầm quyền 
Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu (11 - 1925), Hội Phục Việt đã đồi tên nhiều lần 
và cuối cùng lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng (7 - 1928). 

Đảng Tân Việt tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước, hoạt 
động chủ yếu ở Trung Ki. Ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng, 
'Thanh niên phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
có ảnh hưởng lớn, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo, nội bộ Tân Việt đã diễn 
ra một cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng : vô sản và tư sản. Cuối cùng, xu 
hướng cách mạng theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên tiên tiến của 
Tần Việt đã chuyền sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cục chuẩn bị tiến 
tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


— Tan Việt Cách mạng dáng da phán hoa trong hoan canh náo ? 


HI - VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG 
VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA YÊN BÁI (1930) 


Không bao lâu sau khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt 
Cách mạng đảng ra đời thì Việt Nưm Quốc đân đảng cũng được thành lập 
(25 - 12 - 1927). 

Cơ sở hạt nhân đầu tiên của đảng là Nưm đông thư xả - một nhà xuất bản tiến 
bộ. tập hợp một nhóm thanh niên yêu nước chưa có đường lối chính trị rõ rệt. 


65 


Sư phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc đản chủ, cộng với ảnh hưởng của 
các trào lưu tư tưởng mới từ bên ngoài dội vào, đặc biệt là ảnh hưởng của cách mạng 


Trung Quốc với "chủ nghĩa Tam dân”) của Tôn Trung Sơn (một trào lưu tư tưởng 
đân chủ tư sản thịnh hành ở Trung Quốc bấy giờ), đã dẫn tới sự ra đời Việt Nưm 
Quốc dân đảng. 

Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài và Phó Đức Chính 
sáng lâp, là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu 
cho bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam. Địa bàn hoạt động chính của đảng này là Bắc 
Ki. Mục tiêu của đảng là nhằm đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập đân quyền. Đảng viên 
của đảng gồm sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, người làm nghề tự do 
và cả một số nông dân khá giả, thân hào, địa chủ ở nông thôn, binh lính, hạ sĩ quan 
người Việt trong quân đội Pháp. 

Ngày 9 - 2 - 1929, ở Hà Nội xảy ra vụ giết Ba-danh - trùm mò phu cho các đỏn 
điền cao su. Thực đân Pháp liên tổ chức nhiều cuộc vây ráp lớn. Số đảng viên 
Việt Nam Quốc dân đảng bị bắt có tới gần 1000 người, nhiêu cơ sở ở các nơi bị 
phá vỡ, hầu hết cán bộ từ trung ương đến địa phương đều sa lưới giặc. 

Bị động trước tình thế, mặc dù hệ thống tô chức của đảng chưa kịp xây dựng và 
củng cố lại, các nhân vật chủ yếu còn lại của đảng đả quyết định hành động. 

Cuộc khởi nghĩa của Việt Neưm Quốc dân đảng nỗ ra đêm 9 - 2 - 1930 ở Yên Bái, 
Phú Thọ, sau đó la ở Hải Dương, Thái Bình ; riêng ở Hà Nội, đã tổ chức ném bom vào 
Sở Mật thám, Sở Cảnh sát... 

Tại Yên Bái, quân khởi nghĩa chiếm được trại lính, giết và làm bị thương một 
Số sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp, nhưng không làm chủ được tỉnh lị nên hôm sau đã 
bị quân Pháp phản công và tiêu diệt. Ở các nơi khác, nghĩa quân cũng chỉ tạm 
thời làm chủ mấy huyên li. nhưng sau đó đã nhanh chóng bị địch phản công chiếm 
lại. Nguyên Thái Học cùng 12 đồng chí khi lên máy chém đã hô to : “Việt Nam 
vạn tuế” (Việt Nam muôn năm). 

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì nhiều nguyên nhân. Về khách quan, 
đế quốc Pháp lúc ấy còn manh, đủ sức đàn áp một cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn 
độc, vừa non kém như khởi nghĩa Yên Bái. Về chủ quan, Việt Nam Quốc dân đảng 
vừa non yếu lại không vững chắc vẻ tổ chức và lãnh đạo. Kết quả là phong trào đân 
tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản dưới ngọn cờ Việt Nam Quốc dân đảng đã 
nhanh chóng tan ra trước sự khủng bố ác liệt của quân thù. 


(1) Chủ nghĩa Tam dân do Tòn Trung Sơn đề xướng có ba tư tướng lớn là : Dân tộc độc lầp, 
Dân quyền tự do, Dân sinh hanh phúc. 


TRU . : lUÁ 


Nơi diễn ra 
khởi nghĩa 


hình 29, Lược đỏ cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) 


Tuy thất bại, khởi nghĩa Yên Bái đã góp phán cổ vũ lòng yêu nước và chí cảm 
thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai. 


— Khởi nghĩa Y ên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào ? 


IV - BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI 
TRONG NĂM 1929 


Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, 
đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản, đã phát triển 
mạnh mẽ. Trước tình hình đó, cần phải thành lập một đảng cộng sản đề tổ chức và 
lãnh đạo giai cấp công nhân, giai cấp nông dân cùng các lực lượng yêu nước và cách 
mang khác đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai. giành đóc lâp và tự do. 


Cuối thóng 3 - 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cóch mạng 
Thơnh niên ở Bắc Kì (rong đó có Ngô Gio Tự và Nguyễn Đức Cỏnh) đỡ 
họp tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hè Nội) để lập chỉ bộ cộng sản ciều tiên 
ở Việt Nam gồm 7 người, tích cực chuổn bị tiến tới thành lập một đảng 
cộng sỏn †hoy thế cho Hội Việt Nam Cóch mọng Thơnh niên. 

Tợi Đợi hội toàn quốc lồn †hứ nhết của Hội Việt Nam Cách mọng 
Thanh niên (6 - 1929), khi kiến nghị thành lập Đỏng Cộng sỏn không được 


6T 


chếp nhộn, đoèn đợi biểu Bắc Kì bèn bỏ Đại hội về nước), rồi ra lời 
kêu gọi công nhên, nông dôn, cóc tổng lớp nhãn dồn cóch mọng nước 
†a ủng hộ chủ †rương thònh lệp đỏng cộng sỏn. 


Hình 30. Nơi thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên, số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội 


Ngày 17 - 6 - 1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở miền Bác họp đại hội, 
quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điêu lệ 
của đảng, ra báo Búa liêm làm cơ quan ngôn luân. 

Tiếp đó, các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở 
Trung Quốc và ở Nam Kì cũng quyết định lập An Nưm Cộng sản đảng. 

Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng (6 - 1929) và An Nam Cộng sản đảng 
(8 - 1929) đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên 
tiến của Đảng Tân Việt, từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, cũng tách ra đề thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9 - 1929). 
Như vậy, đến tháng 9 - 1929 ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản lân lượt tuyên 
bố thành lập. 


— Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc 
Ki lại chủ động thành lập chỉ bộ cộng sản đâu tiên ở Việt Nam ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp 
nhau ra đời ở Việt Nam ? 


(1) Đài hỏi hợp ở Hương Căng (Trung Quốc). Lúc này, Nguyên Ái Quốc đang hoạt động ở Xiêm 
(tức Thải Lan ngày nay) nên không, tham dự Đại hội 


Chương ÏÏ 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 
Bài 18 

ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM RA ĐỜI 


Ba tổ chúc cộng sản 44 nhanh chóng thống nhất thành 
Đảng Cáng sản Việt Nam duới sụ chú trì của Nguyên Ái Quấu, 
tạo điều kiện quyết định cho buốc phát triển nhảy vọt về øaLi 
của cách mạng Việt Nam. 


I- HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. 
Các tổ chức cộng sản trên đã nhanh chóng xây dựng cơ sở đảng tại nhiều địa 
phương. trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông 
dân. Phong trào công nhân kết hợp chặt chẽ với phong trào đấu tranh của nông đân 
chống sưu cao thuế nặng, chống cướp ruộng đất, với phong trào bãi khoá của học 
sinh, bãi thị của tiểu thương... tạo thành một làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc 
đân chủ khắp cả nước. 

Tuy nhiên, ba tổ chức cộng sản nói trên lại hoạt động riêng rẻ, tranh giành ảnh 
hưởng với nhau. Tình hình đó nếu để kéo dài sẽ có nguy cơ dản đến sự chia rẻ lớn. 
'Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một đảng cộng sản 
thống nhất trong cả nước. 

Với tư cách là phái viên của Quốc tế Công sản, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 
ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Từ ngòy ó - 1 - 1930, hội nghị hợp nhốt cóc tổ chức cộng sỏn đỡ họp ở 
Cửu Long (Hương Cỏng, Trung Quốc”. Nguyễn Ái Quốc †hoy mới Quốc 
†ế Cộng sỏn chủ trì hội nghị”. Tham gia hội nghị có hơi đợi biểu Đông 
Dương Cộng sỏn đẻng, hơi đại biểu An Nam Cộng sỏn đỏng vờ hơi đợi 
biểu ngoời nước, 

Hội nghị đã nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập 
một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam ; thông qua Chính cương vấn tắt, 
Sách lược văn tắt, Điêu lệ tớm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Nhân dịp 
thành lập Đảng, Người cũng đã ra Lời kêu gọi. 


(1) Xem : Hó Chỉ Minh, Toản tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr, 12 
(3) Nguyên Ai Quốc từ Xiêm vé Hương Càng triệu tấp hôi nghị. 


Hội nghị của đại biều các tổ chức cộng sản đề hợp nhất Đảng đầu năm 1930 có ý 
nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Chính cương vấn tắt, Sách lược vấn tắt được 
hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đâu tiên của Đảng. 


CươngÏnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản ViệtNom do Nguyễn Ái Quốc 
soạn thỏo là một cương lïnh cách mọng giỏi phóng dôn tộc đúng đón, 
vộn dụng sóng †go chủ nghĩd Mớc - Lê-nin vờo hoàn cỏnh cụ thể của 
Việt Nam - một nước thuộc địa của thực dên Phóp, mang tính dên tộc 
vò tính giai cếp sôu sốc. 

Sau hội nghị hợp nhất, ngày 24 - 2 - 1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn 
cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, 
cả ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được hợp nhất thành một đảng thống nhất : 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sau này, Đai hôi đai biểu toàn quốc lân thứ [II của Đảng (1960) quyết định lấy 
ngày 3 - 2 hằng năm là ngày ki niệm thành lập Đảng. 


— Hội nghị thành lập Đảng đâu năm 1930 có ÿ nghĩa quan trọng như thể nào đổi 
với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ ? 


I - LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10 - 1930) 


Giữa lúc cao trào cách mạng của quân chúng 
đang dâng lên, Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại 
Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10 - 1930. 
Hội nghị đã quyết định đổi tên Đăng Cộng sản Việt 
Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban 
Chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú 
làm Tổng Bí thư. 

Hội nghị thông qua Luận cương chính trị của 
Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú khởi thảo. 

Căn cứ vào đặc điểm của ba nước Việt Nam, 
Lào, Cam-pu-chia lúc đó đều là thuộc địa của thực 
đân Pháp, mâu thuân giai cấp ngày càng diễn ra gay 
gắt, Luận cương khẳng định tính chất của cách 
mang Đông Dương lúc đảu là một cuộc cách mạng. 
tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ 
nghĩa mà tiến thăng lên con đường xã hội chủ nghĩa. 


Hình 31. Trần Phú (1930) 


T0 


Để thực hiện được nhiệm vụ của Đảng trong cuộc cách mọng †ư sản dôn 
quyền, Đẻng phỏi coi trọng việc vận động †ộp hợp lực lượng đợi do số 
quổn chúng, lẽnh đẹo đếu tranh đòi các quyền lợi trước mốt, đưa dền 
quền chúng lên trộn tuyến cách mọng vò đến khi tình thế cách mạng 
xuốt hiện †hì phớt động quồn chúng vũ trang bợo động, đónh đổ chính 
quyền của gidi cốp thống trị và giònh lốy chính quyền cho công nông. 
Đảng phỏi liên lạc một thiết với vô sẻn và cóc dên tộc thuộc dịa, nhốt là 
vô sỏn Phóp. 
— Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương 
có những điểm cÌủi yếu nào ? 


II - Ý NGHĨA LỊCH SỬ CUA VIỆC THÀNH LẬP ĐĂNG 


Đảng Công sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 (từ tháng 10 - 1930 đổi tên là 
Đảng Cộng sản Đông Dương), là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai 
cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong 
những năm đầu của thế kỉ XX. 

Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân 
và cách mạng Việt Nam, kháng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ 
sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng vẻ giai cấp lãnh đạo phong 
trào cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo 
tuyệt đôi của giai cãp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Cũng từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của 
cách mạng thế giới. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định 
cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. 


—_ Hay trình bày ý nghĩa lịch sứ của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
CÂU HOI VÀ BÀI TẬP 


1. Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 
là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam 2? 

2. Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm 
cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau. 


Bài 19 


PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 


Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 193) 43 ảnh huồng nặng 
nê đến nên kinh tế và xã hội Việt Nam. 

Phong trào ÀÓ viết Nghệ - Tĩnh bừng nổ và bị thục dân Pháp 
thẳng tay đân áp. Nhưna phong trào cách mạng nhanh chóng 
đtec phục hôi chuẩh bị che mệt cao trào mới. 


I- VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG 
KINH TẾ THỂ GIỚI (1929 - 1933) 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) từ các nước tư bản đã lan nhanh 
sang các nước thuộc địa và phụ thuộc của thực dân Pháp, trong đó có Việt Nam. Vốn 
hoàn toàn phụ thuộc vào thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam càng phải chịu những 
hậu quả nặng nẻ của cuộc khủng hoảng : nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp, 
xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả đất đỏ. 


Nhôn dên lao động - đặc biệt là công nhôn vò nông dôn, phỏi gónh chịu 
nhiều tức hợi nhốt. Công nhôn không có việc làm, người thốt nghiệp ngòy 
một đông, người di làm thì tiền lương giảm. Nông dến tiếp tục bị bần cùng 
ho và phớ sẻn trên quy mô lớn, ruộng đốt nhanh chóng bị thâu tóm vèo 
†ay địa chủ Phớp - Việt. Các tổng lớp tiểu †ư sỏn †hònh thị bị điêu đứng ; 
cóc nghề thủ công bị sơ súi nặng nề, nhà buôn nhỏ phỏi đóng củo ; viên 
chức bị sơ thỏi, học sinh ra trường không có việc làm. Một số đông †ư sỏn 
dôn tộc cũng lâm vào cỏnh gieo neo, sệp tiệm, buộc phỏi đóng củo hiệu. 
Đð thế, sưu thuế mỗi ngày một tăng, hạn hón, bẽo lụt liên tiếp xỏy ra. 
Trong khi đó, thực dôn Phớp lợi ra sức đẩy mọnh chính séch khủng bố 
trắng hòng dập tắt phong †rùo cách rạng vừa bùng nổ. 


Ảnh hưởng nặng nẻ của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp, khủng 
bố khốc liệt của thực dân Pháp làm cho tỉnh thần cách mang của nhân dân ta càng 
lên cao. 

— Chộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình 
kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao ? 


II - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 
VỚI ĐĨNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH 
Phong trào đấu tranh của quần chúng đã bùng lên mạnh mẻ từ năm 1929 trên cả 
ba miền Bắc - Trung - Nam và đến năm 1930 - 1931 đã phát triển tới đỉnh cao với 
sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh. 


„gi # 
# QUẾPHONG + 
x ` 


*  Găncứcách mạng 

Nơi có các cuộc đấu tranh biểu tỉnh 

của công nhân 

Nữi có các cuộc đấu tranh biểu tỉnh 

của nông dân 
3Ì Địa phương đ6 lập chính quyền Xô viết cếp xã 
@ Nơicơ quan Tỉnh uỷ đóng 


Hình 32. Lược đồ phong trào Xó viết Nghệ - Tính (1930 - 1931) 


Từ †hóng 2 - 1930 đỡ nổ ra cuộc bõi công củg 3 000 công nhôn đồn điền 
cøœo su Phú Riềng. Tiếp đó, trong thóng 4 là các cuộc bởi công của 4000 
công nhên nhà méy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhôn nhà méy diêm 
vò nhờ móy cưo Bến Thuỷ (Vinh), nhờ móy xi măng Hởi Phòng, hãng dều 
Nhè Bè (Sời Gòn), đồn điền cao su Dầu Tiếng ở Thủ Dầu Một (nay thuộc 
†ỉnh Bình Dương),... Phong tròo đếu tranh của nông diên đở diễn ra ở nhiều 
địa phương như Hà Nam, Thới Bình, Nghệ An, Hò Tĩnh... Truyền đơn, cò đỏ 
búa liềm của Đỏng Cộng sỏn Việt Nam đỡ xuốt hiện trên cóc đường phố 
Hà Nội vò ở một số địa phương khóc. 


Phong trào đấu tranh đặc biệt mạnh mẻ từ tháng 5. Nhân ngày Quốc tế Lao động 
(1 - 5 - 1930), lần đầu tiên công nhân và các tầng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ 
dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình. Từ thành 
phố đến nông thôn trong cả nước, đã xuất hiện nhiều truyền đơn, cờ Đảng, mít tinh, 
bãi công, biểu tình, tuần hành ... Các cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra trong 
các xí nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai, Cảm Phả, Vinh - 
Bến Thuỷ, Sài Gòn - Chợ Lớn, ... 

Các cuộc đấu tranh của nông dân cũng nổ ra ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh 
Thái Bình, Hà Nam, Kiến An, Nghệ An, Hà Tính, Quảng Ngãi, Bình Định và hảu 
như trên khắp các tỉnh Nam Ki. 

Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất. Tháng 9 - 1930, 
phong trào công - nông đã phát triển tới đỉnh cao. Khẩu hiệu đấu tranh chính trị 
được kết hợp với các khẩu hiệu kinh tế. Các cuộc đấu tranh điền ra quyết liệt, 
quần chúng tổ chức tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ, tấn công vào 
cơ quan chính quyền địch ở địa phương. 

Trước khí thế đấu tranh của quân chúng, bộ máy chính quyền của thực dân và 
phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xã bị tan rả. Các tổ chức Đảng 
ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo quần chúng thực hiện quyền làm chủ. Các Ban 
Chấp hành nông hội xã do các chỉ bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt đời 
sống chính trị và xã hôi ở nông thôn, làm nhiêm vụ của chính quyền nhân dân theo 
hình thức Xô viết °', Lần đầu tiên nhân dân ta thật sự nắm chính quyền ở một số huyện 
thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh. 


Chính quyền cóch mạng đỡ kiên quyết trến óp bọn phỏn cóch mạng, 
bi bỏ cóc †hứ thuế do đế quốc vò phong kiến đặt ra, đồng thời thực hiện 
cóc quyền tự do dôõn chủ cho nhôn dôn, cho lại ruộng đốt công cho 
nông dôn, bốt địa chủ giỏm †ô, xoú nợ, khuyến khích nhên dôn học chữ 
Quốc ngữ, bời trừ mê tín dị đoan và các hủ tục... Các tổ chức quồn 
chúng, †ử những hình thức thốp như phường, bơn, Hội tương tế, Hội †hể 
dục đến cóc hình thức cao như Nông hội, Công hội, Hội phụ nữ giỏi 
phóng, Đoèn thơnh niên phỏn đế, Hội học sinh, Hội cứu tế đỏ..., đều phót 
triển mạnh. Việc tuyên truyền giớo dục ý thức chính trị cho quồn chúng 
qud hội nghị, mít tinh, sách bứo cách mọng được †ổ chức rộng rõi. Mỗi 
làng đều có †ổ chức cóc đội tự vệ vũ trang, nhờ đó trột tự trị an lùng xóm 
được bẻo đẻm, nen trộm cướp không còn. 


Hoảng sợ trước phong trào quản chúng lên cao và trước ảnh hướng của Đảng ngày 


càng lớn mạnh, thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo. Chúng cho 


(1) Hinh thức tô chức của khối liên mình 
74 giữa giai cấp công nhân và nông dân. 


máy bay ném bom tàn sát đảm máu cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên 
(Nghệ An) ngày 12 - 9 - 1930 ; điều động lính Pháp và lính khố xanh về đóng chốt tại 
Vinh - Bến Thuỷ, cho quân đốt phá. triệt hạ làng mạc. Chúng còn ra sức sử dụng 
những thủ đoạn chia rẻ, dụ dỗ và mua chuộc. Nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng bị phá 
vỡ, hàng vạn cán bộ, đảng viên và chiến sĩ yêu nước bị bắt, bị tù đày hoặc bị giết. Mặc 
dù bị kẻ thù đập tắt trong máu lửa, phong trao Xô viết Nghệ -Tinh đả chứng tỏ tỉnh 
thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào 
tuy thất bại, song có một ý nghĩa lịch sử to lớn. 


— Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tình thật sự là chính quyền 
cách mạng của quản chủng dưới sự lãnh đạo của Đảng ? 


II - LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI 

Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. 
Thực dân Pháp và phong kiến tay sai thăng tay thi hành chính sách khủng bố cực 
ki tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước bị bất, bị giết hoặc 
bị tù đày, Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương và địa phương lản lượt 
bị phá vỡ. 

Nhưng trong nhà tù, các đảng viên cộng sản và những người yêu nước vản nêu 
cao khí phách kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan 
điểm cách mạng của Đảng, biến nhà tù thành trường học cách mạng và vẫn tìm cách 
liên hệ với cơ sở Đảng ở bên ngoài. Số đảng viên còn lại ở bên ngoài củng âm thám 
tìm cách gây dựng lại các tổ chức cơ sở của Đảng và quần chúng. 


Bết chếp sự khủng bố, đónh phé óc liệt củo địch, các tổ chức cơ sở của 
Đẻng ở các địa phương vễn tồn †ợi vò kiên trì bứm chốc quồn chúng để 
hoạt động, đồng thời còn lợi dụng cóc tổ chức công khơi, hợp phóp của 
kẻ thù để đẩy mọnh đếu †rơnh. Tợi cóc thờnh phố Hờ Nội, Sời Gòn, một 
sõ đóng viên cộng sơn đẽ †ranh †hú các khớ năng đều †ranh hợp phép. 
để ra tranh củ vào cóc hội đồng thành phố, lợi dụng diễn đèn công khơi 
để tuyên truyền cổ động quần chúng theo cóc khẩu hiệu của Đỏng. 
Cuối năm 1934 đầu năm 1935, hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước nói chung 
đã được khỏi phục. Các xứ uỷ Bắc Kì, Trung Kì, Nam Ki lần lượt được lập lại. 
Các đoàn thể Công hội, Nông hội và các tổ chức của các lực lượng xã hội khác 
cũng được lập lại. Khắp nơi trong nước, phong trào đã dán dản được phục hồi. 
Đến tháng 3 - 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) 
chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới. 


— Các đảng viên cộng sản trong nhà từ của thục dân Pháp đa có thải độ 
nhự thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại 
như thế nào ? 

2. Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào 
cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì 
tạm lắng ? 


Bài 20 
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 
TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 


Tình hình thế giới và trong nuốác đã ảnh hướng đến cách mạng 
Việt Nam trong những năm 1956 - 1959. Mặt trận Dán chủ 
®22n Ducma và phong trào đãi! tranh đòi tụ 42 d4n chủ cùng 
cuậc tận đậng aiân chủ đang trên đà phát triển đá ảnh hướng 
tích cục đến cách mạng Việt Nam. 


I- TÌNH HÌNH THỂ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 


Cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 - 1933 đã làm cho mâu thuản 
xã hội trong các nước tư bản chủ nghĩa càng thêm sâu sắc. Ciiai cập tư sản lũng 
đoạn ở nhiều nước mưu tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách thiết lập chế 
độ phát xít - một chế độ độc tài tàn bạo nhất của tư bản tài chính. 


Chúng rd sức xoá bỏ mọi quyền tự do dên chủ của nhôn dên trong nước 
vò ráo riết chuổn bị cuộc chiến †ranh mới để chio lợi thị trường và các 
vùng thuộc địa trên thế giới. Chúng cũng mưu đồ tến công Liên Xô - thành 
†rì của cách mọng thế giới, hi vọng đẩy lùi phong trào cách mọng vô sẻn 
đang phét triển trong nước vò trên toàn thế giới. Chủ nghĩa phớt xít Đức, 
I-ic+i-a, Nhột cùng bè lũ toy sơi ở một số nước (Phóp, Tôy Ban Nha...) 
†rỏ thành mối nguy cơ dồn †ới một cuộc chiến †ranh mới. 


Đứng trước nguy cơ đó, Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-vat) 
(7-1935) xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa 
phát xít. Đại hội đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước, nhằm tập 
hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ 
chiến tranh do chúng gây ra. 
Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt, 
thắng cử vào Nghị viện và lên cắm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã 
áp dụng một số chính sách tự do dân chủ cho các nước thuộc địa. Một số tù chính 
trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại. 
Lúc đó, ở Việt Nam, hộu quở kéo dời của cuộc khủng hoởng kinh tế 
1929 - 1933 đã tóc động sôu sốc không chỉ đến đời sống của céức 
gioi cấp và tầng lớp nhôn dôn lao động mờ cỏ đến những nhè †ư sỏn, 
địa chủ hạng vừa vò nhỏ. Trong khi đó, bọn cầm quyền phỏn động ở 
Đông Dương vẫn tiếp tục thi hành chính sách bóc lột, vơ vét, khủng bố 
và đòn ớp phong trào đếu tranh của nhôn đôn. 

— Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam 

nhự thế nào trong những năm 1936 - 1939 ? 


I - MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG 
VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÁN CHỦ 

Căn cứ vào tình hình trên và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản, 
Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định rằng kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân đân 
Đông Dương lúc này là bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành 
chính sách của Mặt trận Nhân đân Pháp tại các thuộc địa. Từ đó, quyết định tạm 
thời hoàn các khẩu hiệu “Đánh đồ để quốc Pháp. Đông Dương hoàn toàn 
độc lập”, “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” và nêu những nhiệm 
vụ trước mắt của nhân dân Dông Dương là : “Chống phát xít, chống chiến tranh 
đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và 
hoà bình”. 

Đề thực hiện các nhiệm vụ đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương lập 
Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương vào mùa hè năm 1936 (đến tháng 3 - 1938, 
đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương), nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, 
dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hoà bình thẻ giới. Về hình 
thức và phương pháp đấu tranh, những khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, 


(1) Đoàn đại biểu Đăng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn dầu đã tham dự Đại hội 


công khai và nửa công khai được triệt để lợi dụng để đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, tổ chức, giáo dục và mở rộng phong trào đấu tranh của quán chúng. 

Từ giữa năm 1936, được tin Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp sắp cử một phái 
đoàn sang điều tra tình hình thuộc địa ở Đông Dương, Đảng chủ trương phát động 
một phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quán chúng ; mở đầu là cuộc vận 
động lập Uỷ bạn trà bị Đông Dương đại hội, nhằm thu thập nguyện vọng của quản 
chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội. 


Hưởng ứng chủ trương trên, các “Uỷ ban hònh động” nối tiếp nhau 
ra đời ở nhiều địa phương †rong cỏ nước. Quồn chúng khốp nơi sôi nổi 
†ổ chức cóc cuộc mít tinh, hội họp, diễn thuyết để †hu thộp “dên 
nguyện”, đưa yêu sóch đòi Chính phủ MỘT trên Nhôn dôn Phúóp phỏi trỏ 
†ự do cho tù chính trị, thi hành luột lao động ngèy lờm 8 giò và đỏm bởo 
số ngòy nghỉ có lương †rong năm cho công nhôn, cỏi thiện đời sống của 
nhên dên, 


Đến đầu năm 1937, nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới 
của xứ Đông Dươngt, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”... đã diễn 
ra, trong đó công nhân và nóng dân là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất. 


Ngoời cóc yêu sách chung, mỗi giai cốp, mỗi tầng lớp còn đưa ra cóc 
yêu sóch riêng của mình. Công nhôn đòi tự do lập nghiệp đoởn, tăng 
lương, bớt giờ làm, thi hành luột lao động, thực hiện bẻo hiểm xẽ hội, 
chống duổi thợ, chống đónh độp, cúp phợt... Nông dôn đòi chio lợi ruộng 
công, chống sưu cdo,†huế nặng, đòi giẻm tô, giảm tức... Công chức, học 
sinh, tiểu thương, tiểu chủ dòi dẻm bỏo quyền lợi lao động, bơn bố các 
quyền tự do dôn chủ, miễn giảm cóc thứ thuế... 

Mội phong trào đấu tranh của quản chúng với các cuộc bài công, bãi thị, bài 
khoá, mít tinh, biều tình đã nổ ra mạnh mẻ, nhất là ở các thành phố, khu mỏ và đón 
điền cao su trong Nam, ngoài Bắc. 

Đặc biệt là phong trào công nhân với cuộc tổng bãi công của công nhân Công ti 
than Hòn Gai (11 - 1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi 
(Vinh, tháng 7 - 1937). Ngày Quốc tế Lao động 1 - 5 - 1938, tại Khu Đấu xảo?! 
(Hà Nội), đã điển ra cuộc mít tỉnh không lồ của 2,5 vạn người, hô vang các khẩu 
hiệu đòi tự do lập hội ái hữu, nghiệp đoàn, đòi thí hành triệt để luật lao động, đòi 
giảm thuế, chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ hoà bình và chống 
nạn sinh hoạt đắt đỏ. 


(1) Phải viên của Chính phú Pháp là Gó-da và Toàn quyền mới của Đông Dương là Brê-vi-ê 
(2) Nơi tổ chức các cuộc triển làm, hội chợ. nay la Cung Văn hoa Hưu nghị 


Hình 33. Cu mít tình ở Khu Đấu xảo (Hà Nội) 


Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và các đoàn 
thể quần chúng đã ra đời (Tiển phong, Dân chúng, Lao động, Bạn dân, Tin tức, 
Nhành lúa, v.v...). Một số sách chính trị phổ thông giới thiệu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và chính sách của Đảng cũng được lưu hành rộng rải, trong đó có cuốn Vấn để dân cày 
của Qua Ninh và Vân Đình”), 

Từ cuối năm 1938, Chính phủ Mặt trân Nhân dân Pháp do Đảng Xã hội Pháp 
đứng đầu ngày càng thiên vẻ hữu. Theo đà, bọn thực dân phản động Pháp ngóc đâu 
dây phản công lại Mặt trân Dân chủ Đông Dương, cấm những hoạt động cách mạng 
và khủng bố những chiến sĩ tham gia phong trào. Phong trào đấu tranh công khai 
bị thu hẹp dần và đến tháng 9 - 1939, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì 
chấm dứt. 


— Hay cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 - 1939. 
II - Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO 
Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ 


rộng lớn. Trong khi lãnh đạo phong trào quần chúng, trình độ chính tri và công tác 
của cán bộ và đảng viên đã được nâng cao một bước rö rệt. Ly tín và ảnh hưởng 


(1) Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp, 


của Đảng được mở rộng và thấm sâu trong nhân dân, chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng 
như đường lõi chính sách của Đảng, của Quốc tế Cộng sản được phổ biến, tuyên 
truyền và giáo dục sâu rộng. Các sách báo của Đảng và của Mặt trân Dân chủ đã 
có tác dụng lớn trong việc động viên, giáo dục, tô chức và lãnh đạo quần chúng đấu 
tranh, đồng thời đập tan những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và những hành 
động phá hoại của bè lũ phản động, làm cho chúng càng bị cô lập. Trong hoàn cảnh 
đó, tổ chức của Đảng đã được củng cố và phát triển. Đội quân chính trị quần chúng 
gồm hàng triệu người ở thành thị và nông thôn được Đảng tập hợp, xây dưng, giáo 
dục, đồng thời cũng bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, dày 
đạn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm. 


Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đa ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng 
nước ta như thế nào ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 2 
2. Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong 
giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931 ? 


Chương ÏÏI 


CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 


Bài 21 
VIỆT NAM TRONG NHỨNG NĂM 1939 - 1945 


Pháp đâu hàng và câu kết nạày thêm chặt chê với Nhật ở 
Việt Nam. Đời sống nhân 4n duới hai tâng áp búc, bóc lÓt 
Nhật - Pháp vê cùng cục khổ điêu Atng. 

Trong bối cảnh đó ba cuộc nổi dậy đâu tiên ở Bằc Sơn, 
Nam Kì rà Ø2 Lương bừng nổ báo truóc cuộc Tổng khỏi nghĩa 
lanh chình Uyên trohq câ nuớc. 


I- TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG 


Tháng 9 - 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ö châu Âu, tháng 6 - 1940 
quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. 
Ở Viễn Đông, quân phiệt Nhật cũng đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và cho quân 
tiến sát biên giới Việt - Trung. 

Thực dân Pháp ở Đông Dương đứng trước hai nguy cơ : một là ngọn lửa cách mạng 
giải phóng của nhân dân Đông Dương sớm muôn sẻ bùng cháy : hai là phát xít Nhật 
đang lăm le hất cảng chúng. 

Sau khi đầu hàng Nhật ở Lạng Sơn (9 - 1940), rồi mở cửa cho chúng vào 
Đông Dương, thực dân Pháp đã suy yếu rõ rệt. Nhật tiếp tục lấn bước để biến 
Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng. Ngày 23 - 7 - 1941, 
tại Hà Nội, Chính phủ Pháp công bố kí kết một hiệp ước giữa Pháp và Nhật - 
Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. 

Hiệp ước thừa nhộn Nhột có quyền sử dụng †ết cỏ sôn boy vò cửa biển 
ở Đông Dương vào mục đích quôn sự. Khi phét động chiến tranh 
Thới Bình Dương (7 - 12 - 1941), Nhệt lại bốt thực dân Phép ở Đông Dương 
kí thêm một hiệp ước cam kết hợp túc với chúng về mọi một (như tạo mọi 
sự dễ dòng cho việc hònh binh, cung cốp lương thực, bố trí doenh trợi, 
giữ gin trột tự xã hội ở Đông Dương) để bẻo đỏm hộu phương ơn toèờn 
cho quên đội Nhột. Kể từ đôy, trong thực tế, Phóp và Nhột đã côu kết 
chặt chẽ với nhau trong việc đèn óp, bóc lột nhân dân Đông Dương. 


Mặc dù bị Nhật ức hiếp, tước đoạt mọi bề, thực dân Pháp văn có nhiều thủ đoạn 
gian xảo đề thu được lợi nhuận cao nhất. Trước hết, chúng thi hành chính sách 
“kinh tế chỉ huy”. thực chất là lợi dụng thời chiến đề nắm độc quyền toàn bộ nền 
kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ đề vơ vét bóc lột nhân dân 
ta được nhiều hơn. Thủ đoạn thứ hai là tăng các loại thuế. Riêng các khoản thuế 
rượu, muối và thuốc phiện từ năm 1939 đến năm 1945 đã tăng lên gấp ba lần. 

“Thủ đoạn tàn ác của Nhật là thu mua lương thực, chủ yếu là lúa gạo, theo lôi cưỡng 
bức với giá rẻ mạt, một phần để cung cấp cho quân đội Nhật, một phần để tích trữ, 
chuẩn bị chiến tranh. Chính thủ đoạn tàn ác này đã gây ra nạn khan hiếm lương thực 
nghiêm trọng làm cho khoảng 2 triệu đồng bào ta, chủ yếu là nông dân ở miền Bắc chết 
đói vào cuối năm 1944 - đầu năm 1945. 

Dưới hai tầng áp bức, bóc lột năng nề của Pháp - Nhât, các tầng lớp nhân dân ta 
bị đầy đến tình trạng cực khổ, điêu đứng. 

— Tình lình Việt Nam trong Chiến tranh thể giới thứ hai có điểm gì đáng 

chú ÿ 2 
—_ Vì sao thực dân Pháp và phát xứ Nhật thoái hiệp với nhau để cùng thống trị 

Đông Dương ? 


II - NHỮNG CUỘC NỔI DẬY ĐẦU TIÊN 


1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - 1940) 

Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút qua 
châu °" Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nồi dậy tước 
khí giới của tàn quân Pháp đề tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch và 
thành lập chính quyền cách mạng (27 - 9 - 1940). Nhưng sau đó, Nhật đã thoả hiệp 
để Pháp quay trở lại đàn áp, dồn dân, bắt giết cán bộ, đốt phá nhà cửa, cướp đoạt 
tài sản của nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương, nhân dân ta đã đấu tranh quyết liệt 
chống khủng bố, tổ chức các toán vũ trang đi lùng bắt và trừng trị bọn tay sai của 
địch. Nhờ đó, các cơ sở của cuộc khởi nghĩa vân được duy trì, quân khởi nghĩa tiến 
đắn lên lập căn cứ quân sự. Một Uỷ ban chỉ huy được thành lập đề phụ trách mọi 
mặt công tác cách mạng. Những tài sản của để quốc và tay sai đều bị tịch thu đem 
chia cho dân nghèo và các gia đình bị thiệt hại. Quần chúng phấn khởi gia nhập đội 
quân cách mạng rất đông. Đội du kích Bắc Sơn được thành lập và lớn dân lên, 


(1) Châu : là đơn vị hành chính ở miền núi, tương đương cấp huyện ở miền đóng bảng. 


sang năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân, hoạt động ở vùng Bắc Sơn 
(Lang Sơn), Võ Nhai (Thái Nguyên). 


“tay Hướng liển đánh của quân Nhật Nơi 
tuân Pháp 
-®—? Pháp phân công đàn áp quân khi nghĩa ¿2Ñ Â¬, đồng đồn, bối] 
Quân Pháp chống trả 


~==*> Quân Pháp tháo chạy điện ch túc Bạn 


Chính quyền địch lung lay, 
THÍ châu chạy trấn *% uẩn chứng và bình lính ngưự 
ÀÂY_ taảnPháp đu hàng quyền nổi dây khổ nghĩa 


Hình 34. Lược đô khởi nghĩa Bắc Sơn 


2. Khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11 - 1940) 

Lợi dụng bối cảnh quân Pháp thua trận ở châu Âu và yếu thế ở Đông Dương, 
quân Xiêm (Thái Lan), được phát xít Nhật xúi giục, giúp đỡ đẻ khiêu khích và gây 
xung đột đọc biên giới Lào - Cam-pu-chia. Đề chống lại, thực dân Pháp đã bát binh 
lính Việt Nam ra trận chết thay cho chúng. Nhân dân Nam Ki rất bất bình, 
đặc biệt nhiều binh lính đã đào ngủ, hoặc bí mật liên lạc với Đảng bộ Nam Kì. 


Trước tình thể cấp bách, Đảng bộ Nam Ki đã quyết định khởi nghĩa tuy chưa có 
sự đồng ý của Trung ương Đảng. Lệnh đình chỉ phát động khởi nghĩa của 
Trung ương Đảng từ ngoài Bắc đưa vào Nam Kì tới châm“), Trước ngày khởi sự, 
một số cán bộ chỉ huy đã bị bắt, do đó kê hoạch khơi nghĩa bị lộ. Thực đân Pháp 
cho thiết quân luật, giữ binh lính người Việt trong trại và tước hết khí giới của 
họ, ra lệnh giới nghiêm và bủa lưới sản lùng các chiến sĩ cách mạng. 


Những nơi quần chúng và binh lĩnh 

người Việt nổi dậy khởi nghĩa 

Nơi thành lập chính quyền cách mạng 
Liên Pháp bắt bớ giết hại quân khởi nghĩa| 
ý Nơi Pháp ném bom tàn sát ` 


hình 35. Lược đô khởi nghĩa Nam Ki 


Theo kế hoạch đã định, cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra vào đêm 22 rang sáng 
23 - I1- 1940 ở hâu khắp các tỉnh Nam Kì. Nghĩa quân triệt hạ một số đồn bốt giặc, 


(1) Hội nghị TƯĐCSĐD (họp tháng 11 - 1940) sau khi phân tích tình hình các mát đã quyết định hoàn 
cuộc khới nghĩa ở Nam Ki. Ngày 22 - L1 - 1940, phải viên của Trung ương là Phan Đảng Lưu mang 
theo lệnh hoàn khởi nghĩa về tới Sài Gòn, nhưng lệnh phát đông nói dày dã được ban bố 


phá nhiều đường giao thông ; thành lập chính quyền nhân dân và toà án cách mạng 
ở nhiều vùng thuộc các tỉnh Mi Tho, Gia Định... Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần 
đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa này. Do thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, cơ sở Đảng 
bị tồn thất nặng, nhưng một số nghĩa quân đã rút vào hoạt động bí mật chờ cơ hội 
hoạt động trở lại. 
3. Binh biến Đô Lương (13 - 1 - 1941) 

Phong trào cách mạng dâng cao đã ảnh hưởng đến tính thần giác ngộ của binh 
lính người Việt trong quân đội Pháp. Tại Nghệ An, binh lính người Việt hết sức bất 
bình vì bị bắt sang Lào làm bia đỡ đạn cho quân Pháp. 


Blnh lính nổi dậy 
⁄? Đường tiến công của linh nh nổi đậy| 


$/ 1 Phêp bất bớ giết hai 
các binh Ính nổi dậy 
NGHI 40DN Củ 


hình 36. Lược đỏ binh biến Đồ Lương 


Ngày 13 - I - 1941, dưới sự chỉ huy của Đội Cung (Nguyên Văn Cung), binh lĩnh 
đồn chợ Rạng đã nổi dậy. Tối hóm đó, họ đánh chiếm đồn Đô Lương, rồi lên ô tô kéo 
về Vinh định phối hợp với số binh lính ở đây chiếm thành. Nhưng kế hoạch không 
thực hiện được, Đội Cung bị Pháp bắt. Mặc dù bị giặc tra tấn rất dã man, trước sau 
ông vân nhất định không khai và nhận hết trách nhiệm về mình. Quân Pháp đã xử tử 
Đội Cung cùng 10 đồng đội của ông, kết án khổ sai và đưa đi đày nhiều người khác. 

85 


Các cuộc khởi nghĩa và binh biến nói trên, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, 
đã để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương những bài học bổ ích về khởi nghĩa 
vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích, trực tiếp chuẩn bị 
cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 


— Hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đó Lương đa điễn ra 
nh thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của hai cuộc khởi nghĩa 
Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương. 

2. Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân 
phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này. 


Bài 22 
CAO TRÀO CÁCH MẠNG 
TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 


Hội nạh| tân thú ô Ban Chăp hành Trung uơng Đáng Công sản 
Ðông Dương do Nguyên Ái Quốc về nuác triệu tập đã quyết 
Anh thành lập Việt Nam độc lập đông mình (Việt Minh) đ tập 
hợp lục luong ấu tranh nhằm giải phóng dân tộc. Cao trào 
kháng Nhật cu nuốc phát triển mạnh mê, tiến nhanh tới 
Tổng khỏi nạhia tháng Tám năm 194. 


I- MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19 - 5 - 1941) 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Sau khi lân lượt đánh 
bại ba nước Pháp, Bi, Hà Lan và chiếm phản lớn lục địa châu Âu, tháng 6 - 1941, 
phát xít Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. Trên thê giới đã hình thành hai trận tuyến : 
một bên là các lực lượng dân chủ, do Liên Xô đứng đầu, và một bên là khối phát xít 
Đức, I-ta-li-a, Nhật. Ngay từ đầu, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã là một bộ phận 
trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ. 

Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28 - 1 - 1941, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị họp tại Pác Bó (Cao Bằng) từ 
ngày 10 đến ngày 19 - 5 - 1941. 


Hội nghị chủ trương †rước hết phỏi giỏi phóng cho được các dôn tộc 
Đông Dương ro khỏi éch Phép - Nhột. Hội nghị quyết định tiếp tục tạm 
gác khẩu hiệu “Đénh đổ địa chủ, chia ruộng đết cho dôn cày” thay bằng 
cóc khểu hiệu “Tịch †hu ruộng đết của đế quốc vò Việt gian chia cho dôn 
còy nghèo, giỏm †ô, giảm tức, chia lại ruộng công”, tiến tới thực hiện 
“Người còy có ruộng”. Hội nghị chủ trương thònh lộp Việt Ngm độc lộp 
đồng minh (gọi tốt là Việt Minh) bao gồm cức tổ chức quổn chúng, lốy 
†ên là Hội Cứu quốc nhằm : “Liên hiệp hết thỏy các giới đồng bào yêu 
nước, không phôn biệt giàu nghèo, giò trẻ, gói trai, không phôn biệt tôn 
giớo vò xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dôn lộc giỏi phóng 
vò sinh tồn” °, 


Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày 19 - 5 - 1941. Chỉ sau một thời 


gian ngắn, tổ c 


ức nay đa cö uy tin và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. Sau Hội 


nghị Trung ương, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước 
đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp - Nhật. 


Công tác xâ) 


y dựng lực lượng cách mạng tiến tới vũ trang khởi nghĩa khi thời cơ 


đến được đặc biệt coi trọng. Ngay từ cuối năm 1940, sau khi khởi nghĩa Bắc Sơn 


thất bại, theo c| 


hủ trương của Đảng, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa được 


tố chức lại thành các đội du kích, sang năm 1941 phát triển thành trung đội 


Cứu quốc quâi 


n hoạt động ở căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Để đối phó với 


sự vây quét của địch, Cứu quốc quân đã phát động chiến tranh du kích, sau đó 


phản tán thàn 


nhiều bộ phân đẻ chấn chỉnh lực lượng và tiến hành công tác 


vũ trang tuyên truyền, gày dựng cơ sở chính trị trong quán chúng tại các tỉnh 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn. 


Cao Bằng được coi là nơi thí điểm của cuộc vộn động xêy dựng cóc Hội 
Cứu quốc trong Một trộn Việt Minh. Đến năm 1942, khốp chín chõu của 
Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có ba châu “hoèn toờn” - nghĩa 
là mọi người đều gio nhộp †ổ chức Việt Minh, xã nờo cũng có Uỷ bơn 
Việt Minh. Rồi Uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Uỷ bạn Việt Minh 
liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thònh lộp. Sang năm 1943, Uỷ bon 
Việt Minh liên tỉnh Cdo - Bắc - Lạng lộp ra 19 ban xung phong “Nam tiến” 
để liên lạc với căn cứ địa Bốc Sơn - Võ Nhơi vờ phót triển lực lượng cóch 


mẹ 


ng xuống cóc tỉnh miền xuôi. 


Trong khi chú trọng xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng cơ bản ở 


nông thôn và thành thị, Đảng Cộn; 


n Đông Dương vẫn không xem nhẹ việc tranh 


thủ tập hợp rộng rải các tầng lớp nhân dân khác như sinh viên, học sinh, trí thức, 


tư sản dân tộc 


vào mặt trận cứu quốc. 


(1) Văn kiện Đảng (1930 - 1945), tấp THỊ, BNCLSĐTU xuất bản, Hà Nội, 1977, tr,436. 


Báo chí của Đảng và của Mặt trận Việt Minh (Giải phóng, Cờ giải phóng, Chặt 
xiêng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập, Kèn gọi lính,...) phát triển rất phong phú, 
đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, đấu 
tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hoá của địch, thu hút đông đảo quần 
chúng vào hàng ngủ cách mạng. 

Bước sang đầu năm 1944, tình hình nước ta và thế giới chuyền biến có lợi cho 
cách mạng. Cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc. 

Đầu tháng 5 - 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi 
nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Không khí chuẩn bị khởi 
nghĩa sôi sục trong khu căn cử. 

Tình hình lúc này rất khân trương. Tháng 10 - 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh 
(Nguyễn Ái Quốc) đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc nêu rõ : “Phe xâm lược gắn 
đến ngay bị tieu diệt... Cơ họi cho đan tọc ta giải phong chỉ ở trong mọt nam hoạc 
năm rười nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh !?đ) 

Sau đó, theo chỉ thị của lanh tụ Hồ Chí Minh, đội Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân được thành lập (22 - 12 - 1944), phát động một phong trào 


Hình 37. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 


(1) Hồ Chỉ Minh, Toàn tập, Tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.505 - 506. 


đấu tranh chính trị và quản sự để thúc đẩy quá trình cách mạng tiến lên mạnh 
mẽ hơn nữa. Cuối tháng 12 - 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân đã đánh thắng liên tiếp hai trân ở Phay Khát và Nà Ngắn (Cao Bảng). 

Phát huy thắng lợi đầu tiên, đội quân giải phóng đã đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền, 
kết hợp chính trị với quân sự, xây dựng cơ sở cách mạng, góp phản củng cố và mở rộng 
căn cứ Cao - Bắc - Lạng, cổ vũ và thúc đẩy phong trào cách mạng của quán chúng 
trong cả nước. Quân địch ở các đồn hoang mang lo sợ. Một số Việt gian ra đầu thú 
chính quyền cách mạng hoặc xin trả lại của cải đã cướp đoạt của nhân dân. 

Đồng thời ở Thái Nguyên, đội Cứ quốc quân phát động chiến tranh du kích. 
Chinh quyền nhân dân được thanh lập suốt một vùng rộng lớn, phía nam xuống tận 
tỉnh lị Thái Nguyên và Vĩnh Yên. 


— Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh 
trong hoàn cảnh nào ? 


II - CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC 
TIẾN TỚI TỐNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 


1. Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945) 

Vào đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. 
Nước Pháp được giải phóng, Chính phủ kháng chiến Đờ Gòn vẻ Pa-ri. 

Ở Mặt trân Thái Bình Dương. phát xít Nhât cũng khốn đốn trước các đòn tấn 
công đồn dập của Anh - Mi trên bộ cũng như trên mặt biển. 

Thực dân Pháp ở Đông Dương nhân cơ hội cũng ráo riết hoạt động, đợi khi quân 
Đồng minh kéo vào đánh Nhật sẽ nồi dây hưởng ứng đẻ giành lại địa vị thống trị cũ. 

Tình thế thất bại gần kề của phát xít Nhật buộc chúng phải làm cuộc đảo chính 
lật đồ Pháp để độc chiếm Đông Dương. 


Đêm 9 - 3- 1945, Nhột nổ súng lột đổ Phúp trên toàn Đông Dương. Quên 
Phóp chống cự rốt yếu ớt, chỉ sau một vời giờ đỡ đồu hòng. Su khi hốt 
cảng Phép, Chính phủ Nhột hoòng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lộp của 
các dên tộc Đông Dương. Nhưng sou một thời gian rốt ngắn, bộ mặt giỏ 
nhên giỏ nghĩa của phớt xít Nhột vò bù nhìn tay sơi đð bị bóc trồn. 
Nhôn dôn †a ngòy còng thêm căm thù Nhột và chón ghét bọn bù nhìn 
†oy soi của chúng, 


— Tại sao Nhật phải đáo chính Pháp Ð 
— Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao ? 


2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 


Ngay khi tiếng súng đảo chính của Nhật vừa nổ, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng đã họp hội nghị mở rộng. Hội nghị đã ra chỉ thị : “Nhật - Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta", xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt của nhân đân 
Đông Dương lúc này là phát xít Nhật. Hội nghị quyết định phát động một cao trào 
“Kháng Nhật, cứu nước” mạnh mè làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa. 


Từ giữa thóng 3 - 1945 trở đi, cách mạng đỏ chuyển sơng cdo trào, phong 
†rào đốu †ranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phổn liên tiếp nổ 
ra ở nhiều địq phương. Ở khu cỡn cứ địa Cdo - Bắc - Lạng, Việt Nam 
tuyên truyền giỏi phóng quôn và Cứu quốc quôn đỏ phối hợp với lực 
lượng chính trị của quồn chúng giỏi phóng hòng loạt xõ, chôu, huyện. 
Ö nhiều địa phương, quồn chúng cách mọng đỡ cỏnh céo bọn quen lợi, 
tổng lí cường hào cố ý chống lợi cách mạng, trừng trị bọn Việt giơn. Ö 
nhiều thị xð, thành phố và ngoy cỏ ở Hà Nội, các đội dơnh dự Việt Minh 
đã táo bạo trừ khử một số tên toy sơi đốc lực củo dịch, kích thích tinh thần 
cách mạng của quồn chúng. 

Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang cuốn cuộn dâng lên thì ngày 
15 - 4 - 1945 Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì họp ở Hiệp Hoà (Bắc Giang). 
Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nưm Giải phóng quân ; 
phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang ; mở trường đào tạo cán bộ quân sự 
và chính trị ; đề ra nhiệm vụ cần kíp là phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, 
xây dụng căn cứ địa kháng Nhật đề chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ. 

Uỷ ban Quân sự cách mạng Bắc Kì được thành lập, có nhiệm vụ chỉ huy các chiến 
khu miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về mặt quân sự. Tiếp đó, Khu giải phóng Việt Bắc 
ra đời (4 - 6 - 1945) bao gồm hảu hết các tỉnh Cao Bảng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên và một số vùng lăn cận thuộc các tỉnh miền 
trung du (Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên). Uỷ ban Lâm thời Khu giải phóng 
đã thi hành 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân. 
Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ 
của nước Việt Nam mới. 

Phong trào quần chúng trong cả nước đang trên đà phát triên mạnh mẽ ở cả 
nông thôn và thành thị thì nạn đói diễn ra nghiêm trọng hơn ở các tỉnh miễn Bắc và 
Bác Trung Bộ. Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” được kịp thời đưa ra 
đã dãy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật đề chia cho dân nghèo. Một 
bảu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước, báo trước giờ hành động 
quyết định sắp tới. 


|Illlll Khu gi phóng 


® Tỉnh,lị 


_.. 
“An 


INH BÌNH Ÿ' 


Hình 38. Khu Giải phóng Việt Bắc 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì 
để đẩy phong trào cách mạng tiến tới ? 

2. Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động nhir thế nào đến cao trào 
kháng Nhật, cứu nước 2 


Bài 23 


TỔNG KHỜI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 - 
VÀ SỰ THANH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Dưới sụ lãnh đạo của Đáng Cộng sản Đóng Duøng và lãnh tụ 
Hồ Chí Minh, lệnh Tổng khới nghĩa được ban bố. Cháp thời cơ, 
đâng bào Hà Nói và các địa phuøng trong cả nuốc nối tiếp 
nhau vùng 4ây giành chính quyên. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nuớc Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà ra đời mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử 
4H tộc. 


I- LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ 

Chiên tranh thê giới thứ hai đang tới những ngày cuôi. Ö châu Âu, phát xít Đức đã 
bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không điều kiện vào tháng Š - 1945. Ở châu A, 
quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 - 1945). 

Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, ban Khởi nghĩa toàn quốc được 
thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nồi dậy. Hội nghị toàn quốc của Đảng 
Cộng sản Đông Dương họp ở 7â» Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15 - 8 - 1945 
đã quyết định phát đông Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước 
khi quân Đồng minh vào. 

“Tiếp theo, Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (16 - 8) gồm đại biều ba 
xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng 
của toàn dân. Lần đầu tiên, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra mắt các đại biểu của quốc dân. 

Đại hội đã nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách 
của Việt Minh, lập LJ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời 
sau này) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới 
đồng bào cả nước kêu gọi nồi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Chiêu 16 - 8, theo lệnh của Uỷ ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do 
Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến vẻ bao vây và tấn công 
quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Ni. 


II - GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI 

Ở Hà Nội, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng càng thêm 
sôi đông. Các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, hàng hái gia nhập các đoàn thể 
cứu quốc, các đội tự vệ chiến đấu. Các đội Tuyên truyền xung phong của 


Việt Minh hoạt động háu kháp thành phố. Các đội dan”: dự của Việt Minh thẳng 
tay trừ khử những tên tay sai đắc lực của Nhật, 


Tối 15 - 8, Đội Tuyên truyền xung phong của Việt Minh †ổ chức diễn thuyết 
công khơi ở ba rạp hót lớn trong thònh phố. Ngòy 1ó - 8, truyền đơn, 
biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuốt hiện khắp nơi. Chính quyền bù nhìn 
†hôn Nhột lung lay đến lộn gốc rễ. 


Hình 39. Cuộc mít tỉnh tại Nhà hát lợn Hà Nội (19 - 8 - 1945) 


Đến sáng 19 - 8, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rắm rập 
kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tỉnh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. 
Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân đân 
đứng lên giành chính quyền. Bài hát Tiến quân cđˆ) lần đâu tiên vang lên. 

Cuộc mít tỉnh nhanh chóng chuyên thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm 
các công sở của chính quyền bù nhìn. Trước khí thế của quần chúng khởi nghĩa, 
quân Nhat không dám chống lại. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nôi. 


(1) Tác giá bài Tiển quân ca là nhạc sĩ Vàn Cao. 


II - GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC 


Ngay từ những ngày đầu tháng 8, một không khí gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa 
đã sục sôi trong cả nước. Từ ngày 14 - § đến ngày 18 - 8, ở nhiều xã, huyện thuộc 
một số tỉnh đã nối tiếp nhau chớp thời cơ nồi dậy giành chính quyền. Bốn tỉnh 
giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, 
Hà Tĩnh và Quảng Nam. 


F_ - 


Hình 40. Chủ tịch Hồ Chỉ Minh dọc Tuyên ngôn Độc lập (2 - 9 - 1945) 


Khi có tin Nhật đầu hàng, lệnh khởi nghĩa truyền xuống và tin Hà Nội giải phóng 
báo về thì cuộc khởi nghĩa trong cả nước càng lan nhanh như một dây thuốc nổ. 
Tiếp sau Hà Nội, đến lượt Huế (23 - 8), rồi Sài Gòn (25 - 8). Trước khí thế vũ bảo 
của cách mạng, vua Bảo Đại phải thoái vị. Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến 
28 - 8), cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. 

Ngày 2 -9 - 1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào Hà Nội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
đã ra đời. 


IV - Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG 
CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vỉ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã 


phá tan hai tầng xiếng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời 


k 


lât nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Việt Nam từ một nước 
thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hoà, đưa nhân dân 
ta từ thân phân nô lệ thành người dân độc lâp, tự do, làm chủ nước nhà. 


Với thống lợi của Cách mợng thóng Tớm, một kỉ nguyên mới của lịch sử 
dôn tộc †a đồ mỏ rd - kỉ nguyên độc lộp và †ự do. 

Vẻ mặt quốc tế, Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới 
của một dân tộc nhược tiêu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thăng lợi 
đó đã cổ vũ mạnh mẻ tinh thân đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa trên thể giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi. 

Cách mạng tháng Tám thành công do các nguyên nhân sau : 

= Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên 
cường bất khuất từ ngàn xưa cho đóc lập, tự do. Vì vây, khi Đảng Công sản 
Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cỡ cứu nước thì mọi người 
hãng hái hưởng ứng. 


~ Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước 
trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rai, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh 
vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông 
thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đồ hoàn 
toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 

— Cách mạng tháng Tám tháng lợi tương đối nhanh chóng và ít đô máu một phần 
nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thể giới thứ hai đang đi đến hồi kết 
thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, 
góp phản quyết định vào tháng lợi chung của các lực lượng hoà bình, dân chủ trên 
thế giới. 


— Tiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra nhựt thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương 
và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện 
ở những điểm nào ? 

2. Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của 
Cách mạng tháng Tám. 


Chương ÏÝ 


VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 


Bài 24 
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 
CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946) 


Nước Việt Nam Dàn chủ (ông hoà đã phái tiến hành tmớt cuốc 
4ã tranh bảo vệ và xây dd chính quyên dân chú nhân d4n aav 
4o quyết: liệt. Chính phủ +a đã kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 5 - 1946) 
và Tạm uác Việt - Pháp (M - 9 - 1946) nhuong cho Pháp và 
Tung mớt sở 4Ly#h lợi vẻ chlhh trị kinh tế, van hoá đ8 cö thới 
gian chuẩh bị các mặt cho kháng chiến toàn qi4Z¿ nhất định sẽ 
Đừng nổ. 


I- TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

Chỉ 10 ngày sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, quân đội của 
các nước trong phe Đồng minh, với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào 
nước ta. 

Từ vĩ tuyến 1é (Đà Nẵng) trỏ ra Bốc, 20 vạn quên Tưởng Giới Thạch ồ ạt 
vòo Hà Nội và hầu khốp cóc tỉnh. Chúng kéo †heo bọn †gy chôn nằm 
†rong cóc †ổ chức phỏn động : Việt Nam Quốc dôn đỏng (Việt Quốc) vò 
Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) với ñm mưu lột đổ 
chính quyền cách mẹng, thònh lộp chính quyền toy sơi. Trong khi đó, từ 
Vituyến 1ó trở vào Nam, quên Anh đỡ mỏ đường cho thực dên Phớp quay 
trỏ lại xâm lược. Lợi dụng †ình hình trên, các lực lượng phỏn cách mạng 
ở miền Ngm như Đợi Việt, Tò-rốt-kít, bọn phỏn động †rong cóc gióo phới 
ngóc đều dộy lòm toy sơi cho Phóp, ra sức chống phú cóch mọng. 

Ở nước tơ lúc đó còn ó vợn quôn Nhột chờ giỏi giúp, nhưng một bộ phộn 
của chúng đẽ Theo lệnh đế quốc Anh đénh lợi lực lượng vũ trang củo †o, 
†qo điều kiện cho thực dôn Phép mở rộng phơm vi chiếm đóng. 

Nền độc lập, tự do của nước ta bị đe doa nghiêm trọng, nhà nước cách mạng lại 
chưa được củng cố. Nền kinh tế nước ta chủ yếu là nông nghiệp vốn đã nghèo nàn, 
lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá năng nẻ. Hậu quả của nạn đói do Nhật - Pháp 
gây ra cuối năm 1944 - đầu năm 1945 vân chưa được khác phục. Tiếp đó, nạn lụt 
lớn tháng 8 - 1945 làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ, rỏi đến hạn hán kéo dài, làm cho 


50% ruộng đất không thể cày cấy được. Sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hoá 
khan hiếm, giá cả tăng vọt. Nạn đói mới lại đang đe doa nghiêm trọng đời sống 
nhân dân. 

Ngân sách nhà nước lúc này hảu như trống rồng. Nhà nước cách mạng lại chưa 
kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương. Thêm vào đó, quân Tưởng tung ra trên thị 
trường các loại tiền đã mất giá trị, càng làm cho nền tài chính nước ta thêm rối loạn. 

Chế độ thực dân, phong kiến để lai những hâu quả rất năng nề về mát văn hoá : 
hơn 90% số dân không biết chữ, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ 
bạc, nghiện hút... tràn lan. 

Nước Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 


— Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào 
tình thế “ngàn cân treo sợi tác” ? 


II - BƯỚC ĐẢU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI 
Ngày 8§ - 9 - 1945, Chính phủ Lâm thời công bô lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước. 
Ngày 6 - 1 - 1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, lần đầu tiên 
trong lịch sử dân tộc, hơn 90% cử tri trong cả nước đã nô nức đi báu những đại biểu 
chân chính của mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đồng bào 
Nam Bộ đã phải đồ máu khi đi bỏ phiếu. 


Hình 41. Cũ trì Sài Gòn bỏ phiếu báu Quốc hội khoá T 


333 đợi biểu khốp Bắc - Trung - Nam, tượng trưng cho khối đoòn kết toàn dôn, 
được bều vòo Quốc hội. Ngòy 2 - 3 - 194ó, tại phiên họp đều tiên ở Hà Nội, 
Guốc hội nhết trí xác nhện thờnh tích của Chính phủ Lêm thời trong những 
ngòy đồu xôy dựng nước Việt Nam Dên chủ Cộng hoà, đồng thời lộp ra Ban 
Dự thỏo Hiến phép và thông quo dơnh séch Chính phủ Liên hiệp khóng chiến 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đồu. 

Sau bầu cử Quốc hội, khắp các địa phương từ tỉnh đến xả ở Trung Bộ và Bắc Bở' 
đều tiến hành báu cử Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 
Uỷ ban hành chính các cấp được thành lập, thay cho các Uỷ ban nhân dân. Bộ máy 
chính quyền dân chủ nhân dân bước đâu được củng cõ và kiện toàn. 

Ngày 29 - 5 - 1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) được 
thành lập để tắng cường và mở rộng khối đoàn kết toàn dân. 


Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và 
kiện toàn chính quyền cách mạng ? 


II - DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT VÀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN 
VẼ TÀI CHÍNH 
Để giải quyết nạn đói, đồng bào cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và noi gương Người, lập các hủ gạo cứu đói và không dùng gạo, ngô 
để nấu rượu, tổ chức “ngày đồng tâm” đề có thêm gạo cứu đói. 


Hình 42. Nhân dân góp gạo chống "giặc đói" 


(1) Nam Bộ không tiên hành báu cứ Hỏi đồng nhân dân được vì trước đồ thực dân Pháp, được quân 
Anh tiếp tay, đã nổ súng mở đầu chiên tranh xâm lược, 


Việc tăng gia sản xuất được đầy mạnh. 
Phong tròo thi đua sỏn xuốt được dốy lên ở khốp cóc địa phương. Diện 
tích ruộng đốt hoang hoé nhonh chóng được gieo trồng cóc loại cây 
lương thực vò hoa mèu. Công nhôn, bộ đội, cón bộ, viên chức nhờ nước, 
học sinh, trí †hức, công †hương v.v... tự nguyện †ổ chức thònh từng đoòn, 
từng đội đi về nông thôn giúp nông dôn đếp đê phòng lụt, khai hoang, 
phục hoớ. 
Chính quyền cóch mọng còn tịch †hu ruộng đốt của dế quốc vờ Việt gian 
chia cho nông dên nghèo ; chio lại nuộng công theo nguyên tắc công bởng 
và dôn chủ ; ra thông †ư giỏm tô ; ra sốc lệnh bởi bỏ thuế thôn và cóc thứ 
†huế vô lí khúc. 

Nhờ có những biện pháp tích cực trên đây, nạn đói đã được đầy lùi. 


Hình 43. Lớp Bình dân học vụ 


Đề xoá nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân lao động, 
ngày 8 - 9 - 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ki Sác lệnh thành lập Nha Bình dân học 
vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. Các cấp học đều 
phát triền mạnh. Nội dung và phương pháp giáo dục bước đầu được đổi mới 
theo tinh thần dân tộc và dân chủ. 

Nhằm giải quyết những khó khăn vẻ tài chính, Chính phủ kêu goi tinh thản 
tự nguyện đóng góp của nhân dân. Hưởng ứng xây dựng “Quy độc lập” và 
phong trào “Tuần lễ vàng” do Chính phủ phát động, đồng bào cả nước hăng hái 

98 


đóng góp tiền của và vàng, bạc. Ngày 31 - 1 - 1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát 
hành tiền Việt Nam và đến ngày 23 - 11 - 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành 
tiền Việt Nam trong cả nước. 


— Trong việc giải quyết nạn đói, nạn đốt và khó khăn vẻ tài chính, chúng ta 
đa đạt được những kết quả gì ? 


IV- NHÂN DÂN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG THỤC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƯỢC 


Được sự giúp đỡ của quân Anh, đêm 22 rạng sáng 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp 
đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn, mở 
đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. 


Quên và dên Sèi Gòn - Chợ Lớn œnh dũng đónh trả quên xôm lược bỗng 
mọi hình thức và mọi thứ vũ khí, triệt nguồn tiếp tế của địch trong thờnh 
phố, tổng bởi công, bởi thị, bởi kho, dựng chướng ngợi vột và chiến luỹ 
†rên khốp đường phố. Một loạt nhà móy, kho tùng của dịch ở Sời Gòn bị 
đónh phớ. Điện, nước bị cốt. Cóc chiến sĩ lực lượng vũ trang của †o đột 
nhộp sên boy Tên Sơn Nhết, đốt chóy tàu Phóp vửa cệp bến Sời Còn, 
phó Khám lón, v.v... 
Đầu tháng 10 - 1945, tướng Lơ-cơ-léc đến Sài Gòn cùng nhiều đơn vị bộ binh và xe 
bọc thép mới từ Pháp sang tăng viện. Có sự hồ trợ của Anh và Nhật, quân Pháp phá vòng. 
vây xung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn, đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 


Hình 44. Đoàn quân "Nam tiền” vao Nam Bỏ chiến đâu 


100 


Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào 
ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, đồng thời tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của 
Pháp muốn mở rộng chiến tranh ra cả nước. Hàng vạn thanh niên nô nức lên đường 
nhập ngũ. Nhân dân Bắc Bộ, Trung Bộ thường xuyên tổ chức quyên góp tiền bạc, 
quần áo, thuốc men... ủng hộ đồng bào Nam Bộ. 


— Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động 
xâm lược của thực dân Pháp ? 


V - DẤU TRANH CHỐNG QUÂN TƯỞNG 
VÀ BỌN PHẢN CÁCH MANG 

Trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ngày càng ác liệt, nhân đân 
ta vân phải đối phó với âm mưu và hành động chống phá của 20 vạn quân Tưởng 
cùng bè lũ tay sai. 

Quân Tưởng đã sử dụng bọn Việt Quốc, Việt Cách đề phá ta từ bên trong, Dựa 
vào quân Tưởng, chúng đòi ta phải cải tổ Chính phủ, gạt những đảng viên cộng sản 
ra khỏi Chính phủ Lâm thời... 


Nhởm hẹn chế sự phớ hoại của bọn †oy sơi của Tưởng, tại phiên họp đầu 
†iên, Quốc hội khóa | đồng ý chia cho chúng 70 ghế †rong Quốc hội không 
qua bồu cử và một số ghế bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp chính 
†hức như Bộ Ngogi gigo, Bộ Kinh tế, Bộ Xð hội ; đồng thời nhân nhượng 
cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế như cung cếp một phồn lương thực, 


thực phẩm, nhện tiêu tiền "quen kim" và 'quốc 


Mặt khác, Chính phủ đã ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách 
mạng ; giam giữ những phần tử chống đối lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ; 
lập toà án quân sự đề trừng trị bọn phản cách mạng v.v... 


— Hãy nêu rô các biện pháp đổi phó của ta đối với quản Tướng và bọn fay sai. 


VI - HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ (6 - 3 - 1946) VÀ TẠM ƯỚC VIỆT - PHÁP 
(14 - 9- 1946) 
Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, thực dân Pháp 
chuẩn bị tiến quân ra miền Bắc để thôn tính cả nước ta. 
Đề tránh đụng độ với lực lượng kháng chiến của nhân dân ta, thực đân Pháp 
kí với Chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa - Pháp (28 - 2 - 1946). 
Theo Hiệp ước này, quân Tưởng được Pháp trả lại một số quyền lợi trên đất 


1ữ1 


Trung Quốc?) và được vận chuyền hàng hoá qua cảng Hải Phòng vào Hoa Nam 
không phải đóng thuế. Ngược lại, Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay 
thế quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. 

“Trước tình hình đó, ta chủ động đàm phán với Pháp, tạm hoà hoãn với chúng đề 
nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực 
lượng đề bước vào cuộc chiến tranh với Pháp sau này. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với 
đại diện Chính phủ Pháp là Xanh-tơ-ni bản Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946). 


Theo hiệp định này, Chính phủ Phóp công nhện nước Việt Nam Dên chủ 
Cộng hoà là một quốc gio tự do, có chính phủ, nghị viện, quôn dội vò tòi 
chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Phúp ; Chính phủ Việt Nam thoẻ thuộn 
cho 15000 quôn Phóp vào miền Bắc thoy quên Tưởng lòm nhiệm vụ giới 
giép quên đội Nhột, số quên nẻy sẽ rú† dến trong thời hạn 5 năm ; hai bên 
†hực hiện ngừng bốn ngoy ở Nom Bộ, tạo không khí thuộn lợi cho việc mở 
cuộc đàm phón chính thức ở Pœ-ri. 

Nhưng sau khi kí Hiệp định Sơ bộ, thực đân Pháp vẫn tiếp tục gây xung đột vũ trang 
ở Nam Bộ, lập Chính phủ Nam Ki tự trị, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Do 
sự đấu tranh kiên quyết của ta, cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ được tổ 
chức tại Phông-ten-nơ-blô - nước Pháp. Nhưng cuộc đàm phán đã thất bại. Trong khi 
đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích. Quan hệ Việt - 
Pháp ngày càng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra chiến tranh. 

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đa kí với Chính phủ Pháp bản 
Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, 
văn hoá ở Việt Nam đề có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cuộc 
kháng chiên chồng thực dân Pháp nhãt định sẻ bùng nổ. 


— Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), chủ trương và biện pháp 
của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo 
như thế nào ? 

2. Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và 
'Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946 nhàm mục đích gì ? 

3. Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này. 


(1) Pháp nhân trả một số tô giới cúa Pháp trên đất Trung Quốc và đường xe lửa Vân Nam 


102 


Chương M4 
VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 


Bài 25 
NHỨNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 -1950) 


Quc kháng chiến toàn quốc chổng thục dân Pháp bùng nổ naày 
19 - 12 - 1946 mỏ đâu bềng cuộc chiến đã ở Hà Nội. Sau chiến 
thăng Việt Bắc thu - đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quế, 
toàn dân, toàn diện được ÄÄ/ mạnh. 


1 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC BÙNG NỔ 
(19 - 12 - 1946) 


1. Kháng chiến toàn quốc chống thực đân Pháp xâm lược bùng nổ 

Mặc du đã kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946, 
thực dân Pháp tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước 
1a một lần nữa. 


Từ cuối thóng 11 - 194ó, tình hình trong Nam ngoời Bắc hết sức căng thỏng. 
Nam Bộ vờ Nơm Trung Bộ, thực dõn Phép †ộp trung quên tiến công các 
cơ sở cách mạng, vùng †ự do, căn cứ địa của †d. 

Ỏ Bốc Bộ, ngòy 20 - 11 - 194ó, Phép đéứnh chiếm một số vị trí quan trọng 
ở thờnh phố Hởi Phòng, nổ súng vờo quên †d ở thị xö Lạng Sơn. 

Tại Hà Nội, từ đầu tháng 12 - 1946, thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung. 
đột vũ trang, đốt nhà Thông tin ở phố Tràng Tiền, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính, 
gây xung đột đồ máu ở câu Long Biên, tàn sát nhiều đóng bào ta ở phô Hàng Bún. 

Ngày 18 - 12 - 1946, Pháp gửi hai tối hậu thư buộc Chính phú ta giải tán lực 
lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiềm soát Thủ đô cho quân đội chúng. Pháp tuyên 
bố : nếu ta không chấp nhận thì ngày 20 - 12 - 1946, chúng sẽ hành động. 

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hai ngày l8 và 
19 - 12 - 1946 tại làng Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) đã quyết định phát đông 
toàn quốc kháng chiến. 


108 


Ngay tối 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và 
Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến : 
”...Hði đồng bèo I 
Chúng †ơ phỏi đứng lên I 
Bết kì đèn ông, đèn bè, bốt kì người giờ, người trẻ, không chia tôn giáo, 
đỏng phới, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phỏi đứng lên đónh thực 
dôn Phép để cứu Tổ quốc. 
Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm Thì dùng 
cuốc, xuổng, gộy gộc. Ai cũng phỏi ra sức chống thực dôn Phúp Cứu nước. 
„ Dù phỏi gian lao khóng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì 
thống lợi nhốt định về dôn Tộc †a !” 
Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân 
dân ta trong cả nước, trước tiên là nhân dân Hà Nội, đứng lên kháng chiến. Đêm 
19 - 12 - 1946, tiếng súng kháng chiến bát đầu. 


— Trước ngày 19 - 12 - 1946, thục dân Pháp đã có những hành động gì 
nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh ? 
— Chủ tịch Hỏ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh 
nào ? Nêu nội dung Lời kẻu gọi... đó. 
2. Dường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta 
Những nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
được thể hiện trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Chỉ thị Toàn đân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, sau đó được 
nêu đầy đủ, giải thích cụ thể trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của 
Tổng Bí thư Trường Chinh tháng 9 - 1947. Tính chất, mục đích, nội dung, 
phương chàm chiến lược của cuộc chiến tranh nhân dân là toàn đân, toàn diện, 
trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 
Cuộc khóng chiến củo †ơ là cuộc chiến †ranh nhôn dôn, chiến tranh tự vệ, 
chính nghĩo, tiến bộ, nhằm hoèn thònh nhiệm vụ giỏi phóng dôn tộc, từng 
bước thực hiện nhiệm vụ dôn chủ, đem lợi ruộng đết cho nhôn dôn. 
Cuộc khóng chiến đó do toèn dôn tiến hònh. Nó diễn ra không chỉ trên mặt 
trận quôn sự mò cở trên các mặt trộn chính trị, kinh tế, văn hoé, ngoại gieo. 
— Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghũa và có 
tính nhân dân ? 


10 


II - CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16 


Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, quân dân ta chủ động tiến công quân Pháp, 
bao vây, giam chân lực lượng chúng ở Thủ đô Hà Nội, các thành phố và các thị xã, 
tạo thế trận đi vào cuộc chiến đấu lâu dài. 
Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt 
giữa ta và địch ở sân bay Bạch Mai, khu Bắc Bộ Phủ, đầu cầu Long Biên, ga Hàng Cỏ, 
các phố Khâm Thiên, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Da, Hàng Trống... 
Đến ngày 17 - 2 - 1947, Trung đoàn Thủ đô (đơn vị chính thức được thành lập 
trong quá trình chiến đấu) thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch, ra căn 
cứ an toàn. 
Trong gồn hơi thúng đử ngòy 19 - 12 - 1946 đến ngòy 17 - 2 - 1947), quên 
dôn †d ở Hè Nội đỡ loại khỏi vòng chiến đếu hàng nghìn tên dịch, †hu và 
phớ huỷ nhiều phương tiện chiến tranh, thực hiện được nhiệm vụ giam chôn 
địch ở thònh phố để hộu phương kịp thời huy động lực lượng khóng chiến, 
di chuyển kho tòng, công xưởng về chiến khu, bỏo vệ ơn toờn cho Trung 
ương Đỏng, Chính phủ trỏ lợi căn cứ địo, lũnh đọo khóng chiến lôu dời. 
Tại các thành phố Nam Định, Huế, Đà Nảng..., quân dân ta chủ động tiến công, 
loại khỏi vòng chiến đấu một số lực lượng của chúng ; bao vây, giam chân Pháp suốt 
trong hai, ba tháng chiến đấu, cuối cùng quân ta chủ động rút khỏi thành phố, lui 
về căn cứ, tổ chức cuộc chiến đấu lâu dài. Riêng thành phố Vinh, ngay từ đầu cuộc 
chiến đấu, quân dân ta đã buộc địch đầu hàng. 
Phối hợp với cuộc chiến đếu ở cớc đô thị phía bốc vĩ tuyến 1ó, quên dôn 
†q ở cóc tỉnh phía nam (Nom Bộ và Nam Trung Bộ) đỡ đổy mọnh 
chiến tranh du kích, chặn đénh địch trên cóc tuyến giqo thông, phó cơ 
sở hộu cền của chúng. 

— Hay trình bày điên biến cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946 - đâu nảm 

1947 và ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó. 


II - TÍCH CỤC CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN ĐẤU LÂU DÀI 

Cuối tháng 10 - 1946, sau khi Chủ tịch Hỏ Chí Minh đi thăm nước Pháp trở vẻ, 
nhất là sau vụ thực dân Pháp gây xung đột ở Hải Phòng và Lạng Sơn (20 - I1 - 1946), 
công việc chuẩn bị cho kháng chiến ở Hà Nội được đầy mạnh. Đợt tổng di chuyển 
bắt đâu, nhằm đưa máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hoá, lương thực, thực phẩm đến 
nơi an toàn. 

Đồng thời với việc di chuyển, ta tiến hành “tiêu thổ kháng chiến”, vận động, tổ 
chức nhân dân tán cư, nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến. 


105 


Sau khi việc đi chuyển đã hoàn thành, Nhà nước bắt tay xây dựng lực lượng vẻ 
mọi mặt để bước vào cuộc chiến đấu lâu dài. 

Vé chính trị, Chính phủ quyết định chia nước ta thành 12 khu hành chính và 
quân sự. 

Về quân sự, mọi người đân từ 18 đến 45 tuổi đều tham gia dân quân và từ đân 
quân được tuyền chọn vào du kích, rồi bộ đội địa phương hoặc bộ đội chủ lực. Vũ 
khí vừa tự tao, vừa lấy của địch để tự trang bị. 

Vẻ kinh tế, Chính phủ ban hành các chính sách đề duy trì và phát triển sản xuất, 
trước hết là sản xuất lương thực, theo khẩu hiệu “Thực túc binh cường”, “Ăn no 
đánh tháng”. Nha Tiếp tế được thành lập, làm nhiệm vụ thu mua, dự trữ và phân 
phối thóc gạo, muối, vải, bảo đảm nhu cầu về ăn mặc cho lực lượng vũ trang và 
nhân dân ở hậu phương. 

Về giáo dục, phong trào Bình dân học vụ tiếp tục được duy trì và phát triển. 


— Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã được chuẩn bị 
như thế nào ? 
IV - CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU - ĐÔNG NĂM 1947 
1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc 
Đề giải quyết khó khăn khi phạm vì chiếm đóng mở rộng và thực hiện âm mưu 
“Đánh nhanh thăng nhanh”, tháng 3 - 1947, Chính phủ Pháp cử Bô-la-e làm Cao uỷ 
Pháp ở Đông Dương thay Đác-giăng-li-ơ. 
Thực hiện âm mưu tập hợp những phần tử Việt gian phản động, Bô-la- lập ra 
MMặi trận quốc gia thống nhất, tiến tới thanh lập một Chính phủ bù nhin trung ương. 
Cùng lúc, thực dân Pháp huy động 12 000 quân tỉnh nhuệ và hầu hết máy bay ở 
Dông Dương, chia thành ba cánh, mở cuộc tiến công căn cứ địa Việt Dắc nhằm phá 
tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt phản lớn bộ đôi chủ lực của ta, khoá chất 
biên giới Việt - Trung, ngăn chăn liên lạc giữa ta với quốc tế... 
Ngòy 7 - 10- 1947, từ sóng sớm, một binh đoàn dù đổ quên xuống chiếm 
†hị xã Bắc Kgn vò chiếm thị trốn Chợ Mới, Chợ Đồn. 
Cùng ngèy hôm đó, một binh đoàn lính bộ †ừ Lạng Sơn dónh lên 


Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng, một cónh quên khóc đónh xuống Bắc Kạn, 
†go thành gọng kìm bgo vôy phía đông vò phía bắc căn cứ dịo Việt Bác. 


106 


Ngòy9 - 10- 1947,một† binh đoàn hỗn hợp lĩnh bộ vòiinh thuỷ đánh bộngược 
sông Hồng, sông Lô vờ sông Gôm lên thị xð Tuyên Quơng, Chiêm Hod, 
Đời Thị uyên Quang), bao vêy phía tây căn cứ địa Việt Bắc. 
— Hay trình bày âm mưu và hành động của thực dân Pháp trong cuộc tiến công 
căn cứ địa Việt Bắc của ta. 
2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương, trên các hướng, khắp các mặt trận, quân 
dân ta đa anh dũng chiến đấu, tiêu điệt nhiều sinh lực địch, bẻ gãy từng gọng kim 
của chúng. 

Tại Bắc Kạn, ngay từ đầu, quân dân ta chủ động, kịp thời phản công và tiến công 
địch, tiến hành bao vây, chia cắt, có lâp chúng, tổ chức đánh tập kích vào những 
nơi địch chiếm đóng, phục kích trên đường từ Bắc Kạn đi Chợ Mới, Chợ Đồn. Vừa 
chặn đánh địch, ta vừa bí mật, khẩn trương di chuyển các cơ quan Trung ương 
Đảng, Chính phủ, các công xưởng, kho tàng từ nơi địch uy hiếp, chiếm đóng đến 
nơi an toàn. 


© Nơi quân Pháp nhấy dủ „„«*""*- Quên địch ri l, táo chạy 
#“* Đường tiến công của địch.<øZ7”> Quân ta tiến công, chặn đánh 


Hình 45. Lược đö chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 
107 


Ở hướng Đông, quôn †d phục kích chặn đónh địch trên Đường số 4, 
cỏn bước tiến của chúng, tiêu biểu là trộn đứnh phục kích trên đường 
Bản Sdo - đèo Bông Lau ngèy 30 - 10 - 1947. 

Ỏ hướng Tôy, quôn †d phục kích chặn đónh nhiều trộn trên sông Lô. 
Cuối thóng 10- 1947,5 tàu chiến địch có móy boy hộ tống từ Tuyên Quang 
đi Đoœn Hùng lọt vờo trận địa phục kích của †d (tại Đoan Hùng). 
Đầu thóng 11 - 1947, 2 †ùu chiến vò 1 cơ nô dịch từ Chiêm Hoú về thị xö 
Tuyên Quøng đã lọt vòo trên địa phục kích của †d (tại Khe Lau, ngõ ba 
sông Lô và sông Gôâm). 

Phối hợp với cuộc chiến đấu ở Việt Bắc, quân dân ta trên các chiến trường toàn 
quốc hoạt động mạnh, góp phần kiềm chế quân địch. 

Cuộc chiến đấu liên tục 75 ngày đêm đã kết thúc bảng cuộc rút chạy của đại 
bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc. Căn cứ địa Việt Bắc biến thành “mồ chôn 
giặc Pháp”. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta 
ngày càng trưởng thành. 


— Dựa vào lược đô (Hình 45), trình bày điên biến chiến địch Việt Bắc thu - đông 
năm 1947. 


V - ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN 


Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách đừng 
người Việt đánh người Việt, lây chiến tranh nuôi chiến tranh nhằm chống lại cuộc 
kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn điện của ta. 

Vẻ phía ta, thực hiện phương châm chiến lược “đánh lâu dài”, phá âm mưu mới 
của địch, Đảng và Chính phủ chủ trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính 
quyên dân chủ nhân dân từ trung ương đến cơ sở, tăng cường lực lượng vũ trang 
nhân dân, đây mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

Về quân sự, ta chủ trương động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát 
triển chiến tranh du kích. 

Về chính trị và ngoại giao, năm 1948, tại Nam Bộ, lần đâu tiên ta tiến hành bầu 
cử Hội đỏng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh. Ơ nhiều nơi, Hội đồng Nhàn dân và 
Uỷ ban Kháng chiến hành chính các cấp được củng cố và kiện toàn. 

Tháng 6 - 1949, Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới thống nhất hai 
tổ chức từ cơ sở đến trung ương. 


108 


Ngày 14 - 1 - 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà tuyên bố sản sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước 
nào tôn trọng độc lấp, chủ quyền. thống nhất và toàn ven lãnh thổ của Việt Nam. 
Sau lời tuyên bố đó, chính phủ nhiều nước chính thức công nhận và đặt quan hệ 
ngoại giao với ta ; đầu tiên là Trung Quốc, tiếp đó là Liên Xô, rồi lần lượt các 
nước dân chủ nhân dân khác. 

Về kinh tế, ta chủ trương vừa ra sức phá hoại kinh tế địch, vừa đây mạnh xây 
dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân có khả năng tự cấp tự túc. 

Về văn hoá, giáo dục, tháng 7 - 1950, Chính phủ đề ra chủ trương cải cách giáo 
dục phổ thông, thay hệ thống giáo dục 12 năm bằng hệ thống giáo dục 9 năm, 
hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc, đặt nên móng cho nên giáo dục 
đân tộc dân chủ nhân dân. 

— Hay cho biết âm mưu của thực dâm Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong 

cuộc tiến công Việt Bác thu - đông 1947. 

— Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nảo sau 
chiến thắng Việt Đắc thu - đông 1947 ? 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của 
nhân dân ta bùng nổ ngày 19 - 12 - 1946 ? 

2. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh 
và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hoá ra sao ? 

9. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và 
chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 


109 


Bài 26 


BƯỚC PHÁT TRIẾN MỚI 
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 


Chiến alch Biên giới thu - đ9ng 1950 đánh dấu buốc phát triển 
mới của cuộc kháng chiến toàn quốc quân ta giành 
và giữ vững quyên chủ A2ng đánh địch trên chiến trường. 

Đại hội đại biểu lần thú II của Đảng là Đại hội đấy mạnh 
khána chiến đến thắng lợi. 


I- CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950 
1. Hoàn cảnh lịch sử mới 

Sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và Cách mạng Trung Quốc thắng lợi 
(1 - 10 - 1949), tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho cuộc kháng 
chiến của ta, không lợi cho thực dân Pháp. Bị thất bại trên khắp các chiến trường 
Việt Nam và Đông Dương nên thực dân Pháp ngày càng lê thuộc vào đế quốc Mi. 
Lợi dụng tình hình đó, Mi can thiệp sâu và "dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến 
tranh Đông Dương, 


Hình 46. Ban Thường vụ Trung ương Đăng họp bàn mở chiến dịch Biền giới 


— Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của Pháp và Mi ở Đông Dương 
nhự thế nào ? 


T10 


2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc 

Với viện trợ về tai chính và quân sự của MI, thực dân Pháp đã thực hiện “Kế hoạch 
Rơ-ve”, nhằm “khoá cửa biên giới Việt - Trung” bằng cách tăng cường hệ thống 
phòng ngư trên Đường số 4 và “cô lâp cản cứ địa Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu 
IEĐ và Liên khu IV), thiết lập “Hành lang Đông - Tây” (Hải Phòng - Hà Nội - 
Hoà Bình - Sơn La). Trên cơ sở đó, chúng chuẩn bị một kế hoạch có quy mô lớn nhằm 
tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai. 


ZZ? thân ta chặn đánh, 
tiến công 
`. Tryến hành lang 
do địch kểm soát 
(hành lang Đông - Tây) 


„⁄«»- ĐƯỜNg hành quân 
-< vàwthiolađịh 


BIỂN ĐÔNG 


Hình 47. Lược đó chiến dịch Biên giơi thu - đông 1950 


Đề phá âm mưu đó, tháng 6 - 1950 Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định 
mở chiến dịch Biên giới, nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông con 
đường liên lạc quốc tế giữa nước ta và Trung Quốc với các nước dân chủ 
trên thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đầy mạnh công 
cuộc kháng chiến. 

Với lực lượng áp đảo, quân ta tiêu diệt Đông Khê (sáng 18 - 9), uy hiếp Thất Khê, 
thị xã Cao Bằng bị cô lập ; hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay. 


{1) Liên khu [II : bao gớm Hà Nội, Hà Tảy, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Hoa Bình, Sơn La 
va Lai Châu. 
(3) Liên khu IV : bao gớm 'Thanh Hoa, Nghệ An, Hà Tình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thưa Thiên. 


T1 


Quân Pháp ở Cao Bảng được lệnh rút theo Đường số 4, đồng thời lực lượng 
của chúng ở Thất Khê cũng được lệnh tiến đánh Đông Khê đề đón cánh quân từ 
Cao Bằng xuống, rồi cùng rút về xuôi. 

Đoán trước ý định của địch, quân ta mai phục chặn đánh trên Đường số 4, hai 
cánh quân Cao Bảng và Thất Khê bị thiệt hại năng nén không liên lạc được với nhau. 
Đến lượt Thất Khê bị uy hiếp, quân Pháp buộc phải rút vẻ Na Sám, rồi Lạng Sơn và 
đến ngày 22 - 10 thì rút khỏi Đường số 4. 

Phối hợp với một trộn Biên giới, quôn †a hoợt động mọnh ở tỏ ngọn sông 
Hồng, ở Tôy Bắc vò trên Đường số ó, buộc Phớp phỏi rút khỏi thị xã Hoờ Bình. 
Phong trèo chiến tranh du lích phớt triển mọnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên khu V†) 
và Nem Bộ. 

Sau hơn một tháng chiến đấu trên mặt trận Biên giới (từ ngày 16 - 9 đến 
22 - 10 - 1950), quân dân ta đã giải phóng vùng biên giới Việt - Trung, 
từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 van dân. “Hành lang Đông - Tây” bị chọc 
thủng ở Hoà Bình. Thế bao vây cả trong lần ngoài của địch đối với căn cứ 
địa Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản. 

— Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đóng 1950 ? 
— Dựa vào lược đó (Hình 47), trình bày điển biến chiến dịch Biên giới 

thu - đông 1950. 


II - ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH 
XÂM LUỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỤC DÂN PHÁP 


Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, thực dân Pháp thực hiện âm mưu giành 
lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Đế quốc Mi tăng cường viện trợ đề Pháp đầy 
mạnh chiến tranh. 

“Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngòy 23 - 12 - 1950 là hiệp. 
định viện trọ quôn sự, kinh tế - tòi chính của Mĩ cho Phóp và bù nhìn, 
qua đó Mĩ buộc Phớp lệ thuộc vào mình, từng bước thay chôn Phóp. 
ỏ Đông Dương. 

Dựa vào viện trợ ngày càng tăng của MI, thực dân Pháp đây mạnh hơn nữa 
chiến tranh xâm lược Đông Dương. Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi được đề ra 
tháng 12 - 1950 nhằm thực hiện âm mưu đó. Đây là kế hoạch của địch nhằm gấp 
rút xây đựng lực lượng, binh định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến 
công lực lượng cách mạng. 


(1) Liên khu V bao góm : Quảng Nam, Quảng Ngài. Bình Định, Kon Tum, Giá Lai, Phú Yên, Khánh 
Hoa, Ninh Thuận. Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đóng. 


T12 


— Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, thực dân Pháp và can 
thiệp MI có âm mưu gì ở Đông Dương ? 


II - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951) 


Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đến tháng lợi, tháng 2 - 1951 
Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu lần thứ II tại Chiêm Hoá - 
Tuyên Quang. 

Bớo cóo chính trị của Chủ †ịch Hồ Chí Minh và bớo co Bờn về cách 
mọng Việt Nam củo Tổng Bí thư Trường Chinh trình bòy trước Đợi hội đỡ 
tổng kết kinh nghiệm mếy chục năm vộn động cách mẹng của Đẻng, 
nêu rõ những nhiệm vụ trước mốt của †oòn Đỏng, †oòn quôn, toòn dôn 
†a, đưa cuộc khéóng chiến ciến thắng lại. đồng thời vạch rõ tiền đồ của 
cách mẹng Việt Nam. 

Báo cáo chính trị nêu nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là : 
“Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mi, giành thống nhất, độc lập 
hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới”. 


Hình 48. Dại hội đại biểu lán thử II của Đảng 


Bàn về cách mạng Việt Nam nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực 
hiện đồng thời với nhiệm vụ chống để quôc, nhưng làm từng bước, có kế hoạch để 
vừa bồi dường lực lượng kháng chiến, vừa giữ vững khối đại đoàn kết toàn đân 
kháng chiến. 


T13 


Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động 
Việt Nam - Đăng của giai cấp công nhân Việt Nam. Đối với Lào và Cam-pu-chia, 
Đại hội chủ trương xây dựng ở mỏi nước môi đảng riêng phù hợp với điều kiện cụ 
thể của môi nước đề lành đạo cách mạng đến thăng lợi. 

Đại hội đã báu ra Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng do 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư. 

Đại hội lần thứ II là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đầy cuộc kháng chiên chống Pháp đi đến 
thắng lợi. 

— Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ IÏ của Đảng. 


IV - PHÁT TRIỀN HẦU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT 


Về chính trị, ngày 3 - 3 - 1951, Việt Minh và Hội Liên Việt họp Đại hội 
đại biều đã quyết định thống nhất hai tô chức thành một mặt trận duy nhất 
là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt). Đảng 
Lao động Việt Nam chính thức ra mắt trước đại biểu nhân dân tham dự Đại hội. 


tHnh 49. Những đại biếu tham dư Đại hỏi toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt 


Ngày II - 3 - 1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơ-me và Mặt trận Lào đại 
điện cho nhân dân ba nước họp Hội nghị đại biểu, thành lập “Liên minh nhân đân 
Việt - Miên - Lào” trên cơ sở tự nguyện, bình đảng và tôn trọng chủ quyền của nhau. 


T14 


Trên mặt trận kinh tế, năm 1952, Đảng và Chính phủ đề ra cuộc vận động tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đã lôi cuốn mọi người, mọi ngành, mọi giới 
tham gia. 

Đi đôi với đầy mạnh sản xuất, Đảng và Chính phủ đề ra nhiều chính sách nhằm 
chấn chỉnh chế độ thuế khoá, xây dựng nền tài chính, ngân hàng và thương nghiệp. 

Đề bồi dưỡng sức dân, trước hết là nông dân, đầu năm 1953 Đảng và Chính phủ 
quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. Tháng 
12 - 1953, kì họp thứ ba Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông 
qua “Luật cải cách ruộng đất” và quyết định tiến hành cải cách ruộng đất ở vùng 
tự do. 

Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, ta thực hiện tất cả 5 đợt giảm tô và đợt I 
cải cách ruộng đất ở một số xã thuộc vùng tự do. 

Đến cuối năm 1983, tính từ Liên khu IV trở ra, cách mọng đẽ tạm cốp hơn 
18 vạn héc†d ruộng đốt của thực dôn, địa chủ, ruộng đết vắng chủ và 
ruộng đết bỏ hoang cho nông dồn. 

Về văn hoá giáo dục, cải cách giáo dục đề ra từ tháng 7 - 1950 được tiếp tục 
thực hiện theo ba phương châm : phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ 
dân sinh. 

Số người đi học vò học sinh phổ thông năm 1954 đều †ðng so với năm 
1950 : cếp I - tăng 130%, cốp II vẻ II - tng 300%. Năm 1954, sổ sinh viên 
đợi học vờ trung học chuyên nghiệp là 4 247 người. Từ năm 1981 đến năm 
1953, ta đào tạo được 7 000 cón bộ kĩ thuột ; đến năm 1954, ta có 3 400 
học sinh được gửi đi học nước ngoàòi. 

Phong trào thi đua yêu nước ngày càng ăn sâu và lan rộng trong các ngành, các 
giới, làm nảy nở nhiều đơn vị, cá nhân ưu tú. Ngày T - 5 - 1952, Đại hội Chiến sĩ 
thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I với 154 cán bộ và chiến sĩ tiêu 
biểu cho các ngành được khai mạc tại căn cứ địa Việt Bác. Đại hội tổng kết, biểu 
đương thành tích của phong trào thí đua yêu nước và chọn được 7 anh hùng. 


— Hay nêu những thành tru đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội 
đại biểu lần thứ II của Đảng. 
V-GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH 
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 


Sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, quân ta liên tiếp mở những chiến dịch 
tiến công vào phòng tuyến của địch ở chiến trường vùng rừng núi, trung du và 


TI5 


đồng bằng, nhằm phá âm mưu đầy mạnh chiến tranh của Pháp - Mi, giữ vững quyền 
chủ động đánh địch. 

Trên chiến trường trung du và đồng bằng, trong đông - xuân 1950 - 1951, 
quản ta mở ba chiến dịch : chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo) đánh địch ở 
Vinh Yên, Phúc Yên ; chiến dịch Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) đánh địch trên 
Đường số 18 từ Phả Lại đi Uống Bí ; chiến dịch Hà - Nam - Ninh (Quang Trung) 
đánh địch ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. 


Trong ba chiến dịch, quên †d đõ loợi khỏi vòng chiến đếu hơn 1 vạn tên 
dịch, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của chúng. 

Sau khi rút kinh nghiệm ba chiến dịch mở ra ở vùng trung du và đồng bằng - là 
những chiến trường có lợi cho địch, ta chủ trương chỉ mở các chiến dịch tiến công 
tiếp sau ở vùng rừng núi - là chiến trường có lợi cho ta. 

Từ ngày 9 đến ngày 14 - I1 - 1951, Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi tập trung 20 tiểu đoàn 
bộ binh, có pháo binh, cơ giới, máy bay phối hợp đánh chiếm Hoà Bình, nhằm 
giành lại quyền chủ động đã mất trên chiến trường Bắc Bọ, nối lại “Hành lang 
Đông - Tây”, chia cắt căn cứ địa Việt Bắc với Liên khu III và Liên khu IV. 

Ngòy 10- 11,Phép cho quôn nhỏy dù xuống Xuôn Mgi, Chợ Bến (Hoờ Bình), 
hai cónh quên thuỷ và bộ có móy boy yểm trợ, theo sông Đè và Đường 
số ó tiến vào thị xð Hoà Bình. 

Thực dân Pháp tập trung lực lượng đánh Hoà Bình, nén chúng phải rút bớt quân 
ở đồng bằng, đó là cơ hội tốt để ta đánh địch. Ta vừa cho quân bao vây, truy kích 
tiêu diệt địch trên mặt trận Hoà Bình, vừa đẩy mạnh hoạt động chống phá kế hoạch 
bình định đồng bằng Bắc Bộ của chúng, thúc đầy phong trào chiến tranh du kích ở 
vùng sau lưng địch, buộc chúng phải rút khỏi Hoà Bình, kết thúc chiến dịch vào 
ngày 23 - 2 - 1952. 

Tiếp Lục thực hiện phương châm “đánh chắc thắng” và phương hướng chiến lược 
“tránh chó mạnh, đánh chỗ yếu”, bộ đội ta chuyển hướng tiến cóng địch trên chiến 
trường rừng núi, mở chiến dịch đánh địch ở Tây Bắc, nhằm tiêu diệt lực lượng địch, 
giải phóng đất đai và nhân dân, mở rộng căn cứ địa kháng chiến, phát triển chiến 
tranh du kích. 


T16 


TRUNG QUỐC 


# 


#- Quânta tiến công 

$ Địch nhảy dù 

“=> Đihrlidlqy 
Sở chỉ huy cẵa định 


Hình 50. Lược đó chiến dịch Tây Bác 


Mở đầu chiến dịch, ngày 14 - 10 - 1952 quản ta tiến công địch ở Nghĩa Lộ ; tiếp đó 
đánh vào Lai Châu, Sơn La và Yên Bái. 


Squ hơn hơi thúng chiến đếu (từ giữa thóng 10 đến cuối tháng 
12 - 1952), ta giỏi phóng †oàn tỉnh Nghĩa Lộ, hầu hết tỉnh Sơn La (trừ 
Nà §ỏn), bốn huyện thuộc Lơi Chêu, hơi huyện thuộc Yên Bói, với 25 
vạn dân, phú ôm mưu lộp “xứ Thới tự trị” của địch. 

Đâu năm 1953, Trung ương Đảng và Chính phủ ta cùng với Chính phủ kháng 
chiến Lào và Mat trận Ít-xa-la của Lào thoả thuận mở chiến dịch Thương Lào, 
nhăm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất đai và nhân dân, mở rộng cản cứ 
du kích, đầy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. Ngày 8 - 4 - 1953, chiến 
dịch bắt đầu. 


TI7 


8qu gồn 1 tháng chiến đếu, Liên quên Việt - Lào giỏi phóng †oùòn tỉnh 
§ầm Nưg, một phồn tỉnh Xiêng Khoỏng vờ tỉnh Phong Xeœnì với 30 vạn 
dôn. Căn cứ khóng chiến ở Thượng Lờo được mỏ rộng, nối liền với Tây 
Bốc Việt Ngm, tạo thế mới để uy hiếp dịch. 


>>. Quan ta tấn công 


R 
«=«> Địch rút chạy 
® @ Căn cứ của địch 


ý GÀ ì 
LUÔNG PHA - BANG 2T) mm 
“ 
⁄ 
2 // _ằ.. 
Nx aà 


S 


Hình 51. Lược đó chiến dịch Thương Lao: 


— Hay nêu những thăng lợi vẻ quân sự của ta tiếp sau thăng lợi Biên giới 
thu - đông 1950. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 
1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang 
giai đoạn phát triển mới ? 

2. Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của 
quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến 
chống Pháp từ thu - đông 1950 đến trước đông - xuân 1953 - 1954. 


T18 


Bài 27 


CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 

KẾT THÚC (1953 - 1954) 
Quóc tiến công chiến luạc nạ - Xuan 1255 - 1954 làm phá sản 
Kế hoạch Na-va ; chiến thắng Điện Biên Phu đã kết thúc chiến 
tranh ó Ðông [uơng. Hiệp định Gizne-vø l95 ghi nhận thắng 
lợi của Việt Nam, Lào, Campu-chia, chấm dứt chiến tranh xâm 
luợc và ách thống trị của thục dán Pháp ở Ðong Dương. 


I- KẾ HOẠCH NA-VA CỦA PHÁP - MĨ 

Ngày 7 - 5 - 1953, Tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông 
Dương, vạch ra kế hoạch quân sự nhằm xoay chuyển cục điện chiến tranh 
Đông Dương, với hi vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. 

Kế hoạch Na-va được thục hiện theo hai bước : 

Bước một : Trong thu - đồng 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược 
trên chiến trường miền Bác, thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền 
Trung và miền Nam Đông Dương. 

Bước hai : Từ thu - đông 1954, chuyền lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực 
hiện tiến công chiến lược, giành tháng lợi quân sự quyết định, “kết thúc chiến tranh”. 

Thực hiện Kế hoạch Nơ+vg, thực dôn Phớp xin Mĩ tăng thêm viện trợ quôn 
sự (gốp hơi lồn so với trước, chiếm tới 73% chỉ phí chiến tranh ở Đông Dương), 
†öng thêm ở Đông Dương 12 tiểu đoèn bộ binh, tộp trung ở đồng bồng 
Bốc Bộ một lực lượng cơ động mọnh gồm 44 tiểu đoèn (trong tổng số 84 tiểu 
đoèn trên toàn Đông Dương), ra sức tăng cường nguy quôn. 


— Hay cho biết âm ru của Pháp - Mi trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va. 


II - CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 - 1954 
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 


1, Cuộc Tiến công chiến lược Dông - Xuân 1953 - 1954 

Tháng 9 - 1953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác 
chiến Đông - Xuân 1953 - 1954 với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch 
trên cả hai mặt trận - chính diện và sau lưng địch. 


T18 


Phương hướng chiến lược của †d lò tập trung lực lượng mở những cuộc 
Tiến công vờo những hướng quen trọng về chiến lược mò dịch tương đối 
yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phện sinh lực địch, giỏi phóng đết đơi, đồng 
thời buộc chúng phỏi bị động phôn tón lực lượng đối phó với †q trên 
những địg bòn xung yếu mờ chúng không thể bỏ, tạo cho †g những điều 
kiện thuộn lợi để †iêu diệt thêm sinh lực của chúng. Phương chôm chiến 
lược của tà : “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hot”, ®đónh ăn chốc, 
đónh chốc thống”. 


Thực hiện phương hướng chiến lược trên, trong cuộc tiến công Đông - Xuân 
1953 - 1954, quân ta mở một loạt chiến dịch tiến công địch trên nhiều hướng, ở 
hấu khắp các chiến trường Đông Dương. 


tHnh 52. Bỏ Chính trị Trung ương Đảng hợp quyết định chủ trương tác chiến 
Đông - Xuân 1953 - 1954 


Ngòy 20 - 11 - 1953, phót hiện bộ đội chủ lực †a di chuyển lên Tôy Bốc, 
Ng-vd cho ó tiểu đoàn Âu - Phi nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. 

Đầu tháng 12 - 1953, bộ đội chủ lực ta ở Tây Bắc tỏ chức một bộ phân bao vây, 
uy hiếp địch ở Điện Biên Phú ; bộ phận còn lại mở cuộc tiến công địch, giải phóng 
toàn tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ). Na-va buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động từ 
đồng bằng Bác Bộ lên tăng cường. Như vậy, sau đồng bằng Bắc Bọ, Điện Biên Phủ 
trở thành nơi tập trung quân thứ hai của địch. 


120 


Cũng vào đầu tháng 12 - 1953, liên quân Việt - Lào mở cuộc tiến công địch 
ở Trung Lào, giải phóng toàn tính Thà Khẹt, đồng thời bao vây, uy hiếp Xê-nô. 
Na-va tăng cường lực lượng cho Xê-nô và Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ 
ba của địch. 

Cuối tháng 1 - 1954, để đánh lạc hướng phán đoán của địch, tạo điều kiện đầy 
mạnh công tác chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta phối hợp với quân 
Pa-thét Lào mở cuộc tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-l, 
mở rộng vùng giải phóng Lào. Lo sợ Liên quân Việt - Lào thừa thắng đánh 
Luông Pha-bang, Na-va cho tăng cường lực lượng để Luông Pha-bang trở thành nơi 
tập trung quân thứ tư của địch. 


Ngèy 20 - 1 - 1954, Nœ-vd †ộp trung 20 †iểu đoờn bộ binh mở chiến dịch 
Át-lăng đónh chiếm Tuy Hoà (Phú Yên), mở rộng đónh chiếm vùng tự do 
Liên khu V của †d. 

Giữ vững quyền chủ động đánh địch, đầu tháng 2 - 1954, quân ta mở cuộc tiến 
công địch ở Bác Tây Nguyên, giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, đồng thơi bao vây uy 
hiếp Plây-ku. Na-va buộc phải bỏ đở cuộc tiến công Tuy Hoà đề tăng cường lực 
lượng cho Play-ku và Plây-ku trở thành nơi tâp trung quân thứ năm của địch. 

Phối hợp chặt chẽ với mặt trận chính diện, phong †rờo chiến tranh du kích 
phớt triển mạnh ở vùng sdu lưng dịch. Bộ đội ta ở Nam Bộ, Ngm Trung Bộ, 
Bình - Trị - Thiên, đồng bồng Bắc Bộ cũng đổy mạnh hoợt động đónh dịch. 

Cuộc Tiên công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của ta đã làm phá sản bước 
đầu Kế hoạch Na-va của Pháp - Mi, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động phân 
tán và giam chản ở miền rừng núi. 

— Cuộc Tiến công chiến lược Đóng - Xuân 1953 - 1954 đã bước đầu làm phá sản 

Kế hoạch Na-va của Pháp - Mi như thế nào ? 


121 


TRUNG QUỐC 


Na : K> 
THÁI LAN 


E=Ï 'Vũng tự do và cần cử 
du lách của tá 


[TT] wxaenmeanesen 
Hưng tiến oông của 
cquận đội nhận dân Việi Nạm| 
Hướng tốn công của quận |_. 
đội giải phông Lào và bộ đội 
nh nguyện Vt Nam 


Hướng tiến 
Lá ——- 


Hình 53. Hình thai chiến trường trên các mật trận Đông - Xuân 1953 - 1954 


12 


2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phù (1954) 

Điện Biên Phú là một thung lũng rộng lớn nằm ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, 
gân biên giới với Lào, có vị trí chiến lược quan trọng. 

Được Mi giúp đỡ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh 
nhất ở Đông Dương. Lirc lượng địch ở đây lúc cao nhất là 16 200 quân, được bố trí 
làm 49 cứ điểm, chia thành ba phân khu : phân khu Trung tâm có sở chỉ huy và sân 
bay Mường Thanh, phân khu Bắc, phân khu Nam. 


Ng-vd và nhiều nhờ quên sự Phép - Mĩ đứnh gió Điện Biên Phủ là “pháo 
đời bết khỏ xâm phạm”, vò từ ngòy 3 - 12 - 1953, chúng quyết định giao 
chiến với quên †d tợi Điện Biên Phủ. 

Đầu tháng 12 - 1953, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng 
quyết định mở chiến dịch Điện 
Biên Phủ. Mục tiêu của chiến 
địch là tiêu diệt lực lượng địch, 
giải phóng vùng Tây Bác, tạo 
điều kiện giải phóng Bắc Lào. 

Chiến dịch bắt đấu từ 
ngày 13 - 3 - 1954 đến hết 
ngày 7 - 5 - 1954 và được 
chia làm 3 đợt : 

Đợi ï, quân ta tiến công tiêu 
điệt căn cứ Him Lam và toàn 
bộ phân khu Bắc. 

Đợi 2, quân ta tiến công tiêu 
điệt các căn cứ phía đông phân 


khu Trung tâm. Bản Long Nhi tt Bộ dhỉ huy của địch 
5 . A¿ Cứđểm và tên các 
Đợi 3, quân ta đồng loạt tiến BHẨN KHU =h cứ điểm của địch 
SỐ 3z fet'ö#e'cän 'c#Eä lờ Sản bay của địh 
công tiêu diệt các cản cứ còn lại NAM Í4S: truợngngdgi 
ở phân khu Trung tâm và phân Ề ẲŠ, Trấn cong đg2 
Ề ề Ì lổñ — Ta tiến công đợt 3 
khu Nam. Chiêu 7- 5, quân ta Vi bi giấiÂ 
đánh vào sở chỉ huy địch. L7 giờ “AIRi li § 
30 phút ngày 7 - 5, Tướng Đờ TC" nuinchg 682 
Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban 
tham mưu của địch ra đầu hàng. Hình 54. Lược đồ chiến dịch Diên Biên Phủ (1954) 


123 


Hình 56. Biểu tượng chiến thắng Điện Biên Phủ 


Trong cùng thời giơn, trên cóc chiến trường toèn quốc, quôn ta đẩy mẹnh 
chiến đếu tiêu diệt, giam chôn, phôn tén lực lượng địch, tạo điều kiện cho 
Điện Biên Phủ giònh toòn thống. 
Trong toàn bộ cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao 
là chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta đã giải phóng nhiều vùng đông dân ở các đồng 
bằng Bắc Bộ. Trung Bộ, Nam Bỏ. 


124 


Riêng tai mặt trận Điện Biên Phủ, trong gần hai tháng chiến đấu, quân ta tiêu 
diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điềm của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên địch 
(có 1 thiếu tướng), phá huỷ và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bản rơi và bản 


cháy 62 máy bay các loại. 


— Pháp - Mi đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phú thành tập đoàn cứ điểm 


mạnh nhất ở Đông Dương ? 
— Dựa vào lược đỏ (Hình 54), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phú (1954). 


II - HIỆP ĐỊNH GIO-NE-VƠ VỀ CHẤM DÚT CHIẾN TRANH 


Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954) 


Bước vào Đông - Xuân 1953 - 1954, đỏng thời với mặt trận quân sự, ta còn tiến 


công địch trên mát trận ngoai giao. 


Ngòy 26 - 11 - 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố : "...nếu Chính phủ 
Phép dõ rút được bi học †rong cuộc chiến iranh mốy năm ngy, muốn di 
đến đình chiến ở Việt Nam bởng cúch †hương lượng vờ giỏi quyết vốn đề 
Việt Nam theo lối hoà bình †hì nhôn dôn vờ Chính phủ Việt Nam Dôn chủ 
Cộng hoờ sẵn sòng tiếp ý muốn đó”?), 


Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương chính thức khai mạc ngày 8 - 5 - 1954 và bắt 
đầu thảo luận vẻ vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


Thơm dự Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, gồm có Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, 
Cộng hoờ Nhỡn đôn Trung Hod vờ cớc nước có liên quan ở Đông Dương. 
Phới đoèn Chính phủ Việt Nom Dên chủ Cộng hoà do Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Ngoợi giao Phạm Vðn Đồng làm trưởng đoòn. 

Cuộc đếu tranh trên bờn Hội nghị diễn ra gay gết và phức tạp do lộp. 
trường ngoœn cố của Phép vò Mi. Lập trường của Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoò là chốm dứt chiến tranh trên toàn Đông Dương, 
giỏi quyết vốn đề quôn sự vờ chính trị cùng một lúc cho cỏ ba nước 
Việt Nam, Lờo, Cam-pu-chio trên cơ sở tôn trọng độc lộp, chủ quyền, 
thống nhết và †oàn vẹn lõnh thổ của mỗi nước ở Đông Dương. 


Căn cứ vào điều kiện cụ thê cuộc kháng chiến của ta, cũng như so sánh lực 
lượng giữa ta và Pháp trong chiến tranh và xu thế chung của thế giới là giải quyết 
các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 


kí Hiệp định Ciiơ-ne-vơ ngày 21 - 7 - 1954. 


(1) Hồ Chỉ Minh. 7oản rập, tấp 7, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1996, tr, 168, 


125 


Nội dung Hiệp định gồm những điều khoản cơ bản sau : 

— Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của 
ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ. 

— Hai bên tham chiến (lực lượng kháng chiến ở các nước Đông Dương và lực 

lượng quản xâm lược Pháp) cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn 

Đông Dương. 

= Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng : 

Quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền 

Bác và Nam, lấy vi tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. 

— Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyền cử tự do trong cả nước, sẽ tổ 

chức vào tháng 7 - 1956 dưới sự kiêm soát của một Uỷ ban quốc tế... 

Hiệp định Giơ-ne-vơ cùng với chiến thăng lịch sử Điện Biên Phủ đã chấm dứt 
cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mi ở Việt Nam, Lào 
và Cam-pu-chia. 

Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ 
bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự Hội nghị cam 
kết tôn trọng. 


Với Hiệp định Gio-ne-vơ 1954 về Đông Dương, Pháp buộc phải rút hết quân đội 
về nước ; Mi thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hoá chiến tranh xâm 
lược Đông Dương ; miền Bác nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyền sang giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

— Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 
vẻ chấm dư chiến tranh ở Đông Dương. 


IV - Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THĂNG LỢI 
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954) 

1. Ý nghĩa lịch sử 

Thăng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng 
thời chấm dứt ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước 
ta. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, chuyền sang giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. 


126 


Tháng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, 
âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần 
làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới, trước hết là ở các nước châu Á, châu Phi và Mi La-tinh. 


2. Nguyên nhân thắng lợi 

Cuộc kháng chiến chống Pháp tháng lợi nhờ sự lanh đạo sáng suốt của Đảng, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối 
kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược được tiến 
hành trong điều kiện có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có 
Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang ba thứ 
quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn được 
xây dựng vững chắc về mọi mặt. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta được tiến hành trong liên minh chiến đấu với 
nhân dân hai nước Lao và Cam-pu-chia chông kẻ thù chung, có sự đồng tình, ủng 
hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của 
nhân đân Pháp và loài người tiến bộ. 


— Trình bày ý nghĩư lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp (1945 - 1954). 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định 
việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương ? 
2. Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954. 
3. Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa 
chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, 
ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 - 1946 
đến tháng 7 - 1954. 


127 


Chương Ÿ] 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 


Bài 28 

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỄN BẮC, 

ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ 

VÀ CHÍNH QUYỀN SÀAI GÒN Ở MIỄN NAM (1954 - 1965) 


Sau khi hoà bình đuợc lập lại trên miền BÁc, tù năm 1954, đất 
nuốc ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc bắt đâu 
thục hiện những nhiệm vụ cách mạng ttona thời kì quá độ lên chủ 
nạhia xã hội ; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc an 
chủ nhân 4h, đ4U tranh chống đẽ quốc MĨ xâm luạc và chính 
quyên Sài Gòn. 


I- TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 

VỀ ĐÔNG DƯƠNG 

Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp đối với ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. 


Hình 57. Đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đồ 


128 


Theo Hiệp định, quân đội hai bên phải ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và 
chuyền giao khu vực. Những điêu khoản này sẻ được hai bên thực hiện trong thời 
gian 300 ngày : Pháp rút khỏi Hà Nôi ngày 10 - 10 - 1954. rút khỏi miền Bắc giữa 
tháng 5 - 1955. 

Nhưng hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam và Bắc đề tổ chức Tổng tuyển cử 
tự do thống nhất đất nước chưa được tiến hành. 

Pháp rút khỏi miền Nam, Mi liền nhảy vào và đưa bọn tay sai (đứng đầu là 
Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt 
Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân 
sự của Mi ở Đông Dương và Đóng Nam Á. 


= Sau Hiệp định Gio-ne-vơ 1954 vẻ Đóng Dương, tình hình nước ta 
nh thể nào ? 


II - MIỄN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, 

KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SÀN XUẤT 

(1954 - 1960) 
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất 

Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến hành từ cuối năm 1953 đến năm 1956), có 

khoảng 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lấy từ tay giai cấp 
địa chủ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở 
thanh hiện thực. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đảnh đố. Giai cấp nông dân được 
giải phóng, trở thành người chủ ở nông thôn. 


Hình 58. Nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất 
129 


Trong quớ trình thực hiện cởi cách ruộng đốt, chúng †a đö phạm một số 
sơi lầm như đếu tố cỏ những địa chủ khóng chiến, những người thuộc 
†ầng lớp trên có công với cách mạng ; quy nhầm một số nông đến, cán 
bộ, bộ đội, đỏng viên thònh địa chủ. 

Sai lầm trong cỏi cách ruộng đốt được Đỏng và Chính phủ phớt hiện và 
có chủ trương, biện phớp sửa soi ngoy khi kết thúc cẻi cách. Nhờ đó mò 
hộu quỏ được họn chế vò ý nghĩa của cởi cách vẫn hết sức †o lớn. 

Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đồi cơ bản, giai cấp 
địa chủ phong kiến bị đánh đỏ, khối công nông liên minh được củng cố. Thắng lợi 
của cải cách ruộng đất góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn 
găn vêt thương chiến tranh. 

— Hay trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghia của việc hoàn thành cải cách 

ruộng đất ở miễn Đắc nước ta (1953 - 1957). 

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh 

Về nông nghiệp, nông dân hằng hái khai khân ruộng đất bỏ hoang, cày cấy hết 
ruộng đất vắng chủ, tăng thêm đàn trâu bò, sắm thêm nóng cụ. Nhiều đập nước (như 
Bái Thượng ở Thanh Hoá, Đô Lương ở Nghệ An, Thác Huống ở Thái Nguyên...), 
nhiều đê điều bị địch phá được sửa chữa. Đến cuối năm 1957, sản lượng nông 
nghiệp tăng vượt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nan đói có tính chất kinh 
niên được giải quyết vẻ cơ bản. 


Vẻ công nghiệp, giai cấp công nhân với tinh thần dựa vào sức mình là chính đã 
nhanh chóng khôi phục và mở rộng hầu hết các cơ sở công nghiệp quan trọng như 
mỏ than Hòn Gai, nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy dệt Nam Định, nhà máy 
điện Hà Nội... ; xây dựng thêm nhiều nhà máy như nhà máy cơ khí Hà Nội, diêm 
Thống Nhất, gỏ Cáu Đuống, thuốc lá Tháng Long, cá hộp Hải Phong, chè Phú Thọ... 
Đến cuối năm 1957, miền Bắc có tất cả 97 nhà máy, xí nghiệp do Nhà nước quản lí. 
Vềthủ công nghiệp, có nhiều mặt hàng tiêu dùng được sản xuất thêm, bảo đảm 
nhu cầu tối thiểu của đời sống, giải quyết phần nào việc làm cho người lao động. 
Đến cuối năm 1957, số thợ thủ công miền Bác tăng gấp hai lần so với trước Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 


Về thương nghiệp. hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán được mở 
rộng, đã cung cấp ngày càng nhiều mặt hàng cho nhân dân ; giao lưu hàng hoá giữa 
các địa phương ngày càng phát triển ; hoạt động ngoại thương đán dần tập trung vào 
tay Nhà nước. Đến cuối năm 1957, miền Bắc đặt quan hệ buôn bán với 27 nước. 


180 


Về giao thông vận tải, gân 700 km đường sắt bị phá được khôi phục ; sửa chữa 
và làm mới hàng nghìn km đường ô tô ; xây dựng lại và mở rộng thêm nhiều bến 
cảng như Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả, Bến Thuỷ. Đường hàng không dân dụng 
quốc tế được khai thông. 


— Miền Bắc đa dạt dược những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ 
khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957) ? 

— Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó. 

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá 

(1958 - 1960) 

Trong ba năm tiếp theo 
(1958 - 1960), miền Bắc tiến 
hành cải tạo quan hệ sản xuất 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, thủ 
công nghiệp, thương nghiệp, 
công thương nghiệp tư bản tư 
doanh nhằm vận động những 
nông dân cá thể, những thợ thủ 
công, những thương nhân và 
nhà tư sản tham gia lao động 
tập thẻ trong các hợp tác xã, 
quốc doanh hoặc công tư hợp 
doanh. Khâu chính là hợp tác 
hoá nông nghiệp. 


Kết quả cải tạo là xoá bỏ 
chế độ người bóc lột người, có 
tác dụng thúc đẩy sản xuất 
phát triền, nhất là trong điều 
kiên chiến tranh. Hợp tác xã đã 
bảo đảm đời sống cho nhân 
đân lao động, tạo điều kiện vật 


chất, tình thân cho những Hình 59. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
người ra đi chiến đấu và phục và Phó Chủ tịch nước Tôn Dức Tháng 
vụ chiến đấu. €7 - 1960) 


TãI 


Trong cỏi tạo, chúng †a đữ phạm một số sơi lầm như đö đồng nhốt cỏi 
†goO với xoó bỏ †ư hữu vờ cóc †hònh phồn kinh †ế cớ thể ; thực hiện sơi cóc 
nguyên tắc xây dựng hợp téc xẽ lờ tự nguyện, công bằng, dôn chủ, cùng 
có lợi. Do đó, không làm cho hợp tóc xõ phót huy được fính tích cực, chủ 
động, sóng †qo của xở viên trong sản xuốt, 

Đồng thời với cải tao, miền Bắc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây đựng, phát triển 
kinh tế - văn hoá. Trong phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thành phần kinh tế 
quốc đoanh, miền Bắc đạt được thành tựu đáng kề như đã xây dựng thêm nhiều nhà 
máy, xi nghiệp, nông trương. Nhà máy gang thép Thái Nguyên la cơ sở luyện kim đầu 
tiên ở miền Bắc được xây dựng trong thời kì này. Đến cuối năm 1960, miền Bắc có 172 
cơ sở công nghiệp lớn do Trung ương quản lí và 500 cơ sở do địa phương quản lí. 

Những tiến bộ về mặt kinh tế đã tạo điều kiện cho sự nghiệp văn hoá, giáo dục, 
y tế phát triển. Đến cuối năm 1960, miền Bắc đã căn bản xoá xong nạn mù chữ ở 
miền xuôi cho những người dưới 50 tuổi. Hệ thống giáo dục phỏ thông được hoàn 
chỉnh và mở rộng với số học sinh tăng 80% so với năm 1957. Miền Bắc có tất cả 9 
trường đại học với hơn 11 000 sinh viên (gấp hai lần so với năm 1957). Cơ sở y tế 
tăng hơn I1 lần so với năm 1955. 


— Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đâu phát triển 
kinh tế, văn hoá, miên Bác đã đạt được những thành tựu gì ? 


— Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc 
thực hiện nhiệm vụ trên. 


II - MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, 
GIỦ GÌN VÀ PHÁT TRIÊN LỤC LƯỢNG CÁCH MẠNG, 
TIẾN TỚI "ĐỒNG KHỞI" (1954 - 1960) 


1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diêm, giữ gìn và phát triển lục lượng 

cách mạng (1954 - 1959) 

Ngay từ năm 1954, nhận rõ đế quốc MI là trở lực chính ngăn cản việc lập lại 
hoà bình ở Đông Dương và đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân đân 
Đông Dương, Trung ương Đảng đã đề ra cho cách mạng miền Nam nhiệm vụ 
chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị 
chống Mi - Diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, bảo vệ hoà bình, 
gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng. 

Mở đầu lờ “Phong trờo hoài bình” ở Sời Gòn - Chợ Lớn vào †hóng 8-1954 
của trí thức và các tầng lớp nhôn dên. Phong trào re đời với Bỏn hiệu triệu 


182 


hoœn nghênh Hiệp định Giơ-ne-vơ, ủng hộ hiệp thương tổng tuyển cử, 
được sự hưởng ứng rộng rỡi của céc tềng lớp nhôn dên. Tợi Sời Còn - 
Chợ Lớn và trên khắp miền Nam, những “Uỷ ban bẻo vệ hoà bình” được. 
†hònh lập và hoạt động công khơi. 

Tháng II - 1954, Mi - Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp, cho tay sai lùng bắt 
các nhà lãnh đạo phong trào. Nhưng phong trào đấu tranh vi mục tiêu hoà bình của 
các tầng lớp nhân dân tiếp tục đâng cao, lan rộng tới các thành phố lớn như Huế, 
Đà Nảng... và cả các vùng nông thôn. Phong trào đã lôi cuốn hàng triêu người tham 
gia, gồm tất cả các tâng lớp nhân dân, các đảng phái, giáo phái, các dân tộc ít 
người... hình thành nên mặt trân chống Mi - Diệm. 

Mục tiêu phong trào được mở rộng, hình thức đấu tranh có những thay đổi từ 
năm 1958 - 1959, khi chính quyền Diệm lộ rõ bộ mặt phản động. Phong trào đấu 
tranh còn nhằm chống khủng bố, đàn áp, chống chiến địch “tố cộng”, “diệt cộng” 
của chúng, đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, giữ gìn và phát triển lực lượng 
cách mạng. Từ hình thức đấu tranh chính trị, hoà bình chuyền sang dùng bạo lực, 
tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. 


— Phong trào đâu tranh chống chế độ Mi - Diệm của nhân dân miền Nam trong những 
năm đâu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã điền mi như thế nào ? 


2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) 

Trong những năm 1957 - 1959, Mi - Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng”, “điệt 
cộng” ; tăng cường khủng bố, đàn áp ; ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp 
luật”, thực hiện "đạo luật 10/59” (5 - 1959) lê máy chém khắp miền Nam, giết hại 
những người vô tội... 

Trên cơ sở nhận định tình hình miền Nam dưới chế độ Mi - Diệm, Hội nghị 
Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con đường cơ bản 
của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền vẻ tay nhân dân bằng 
lực lượng chính trị của quản chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang 
nhân đân. 

Có nghi quyết của Đảng soi sáng, phong trào nồi dây của quán chúng, từ chỏ 
lẻ tẻ ở từng địa phương như cuộc nổi dậy Vinh Thạnh - Bình Định, Bác Ái - 
Ninh Thuận (2 - 1959), Trà Bồng - Quảng Ngài (8 - 1959), đã lan rộng ra khắp 
miền Nam thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi”, tiêu biểu ở Bến Tre. 


183 


š 


% 


13 


Nơi MTDTGP miền Nam ra đời 


Nơi cố cóc trận đánh 
và nổi dậy đầu tiên 


Nở quần chứng nổi dộy 


Hình 60. Lược đõ phong trào 


Đồng khởi 


` Hoàng S8 
~ (MỆTNAM) 


Hình 61. Nhân dân nổi dây ở Tra Bồng (Quảng Ngài - năm 1959) 


Ngày 17 - I - 1960, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Bến Tre, nhân dân các xã 
Định Thuý, Phước Hiệp. Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày với các loại vũ khí có 
trong tay, đóng loạt nổi đậy đánh đón bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch. 
Từ ba xã điểm, cuộc nồi dậy lan nhanh ra toàn huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre. 
Quân khởi nghĩa đã phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của 
địch ở thôn xã. Ở những nơi đó, Uỷ ban Nhân dân tự quản được thành lập, lực 
lượng vũ trang nhân dân ra đời và phát triển. ruộng đất của địa chủ cường hào bị 
tịch thu đem chia cho dân cày nghèo. 

Từ Bến Tre, phong trào “Đồng khởi” như nước vỡ bờ, lan khắp Nam Bộ, 
Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ. 


“Đồng khởi” đã gióng đòn nặng nề vòo chính sách thực dên mới của Mĩ 
ở miền Nom, gôy tác động mọnh, làm lung lay tên gốc chính quyền 
Ngô Đình Diệm. 

“Đồng khởi” thống lợi, đánh dếu bước phớt triển nhảy vọt của cách mạng 
miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng song thế tiến công. 
Từ †rong khí thế đó, Mặt trận Dôn tộc giỏi phóng miền Nam Việt Nam ra 
đời (20 - 12 - 1960). 

— Phong trào “Đông khỏi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào ? 
Diễn biển, kết quá và ý nghĩa của nó ? 


185 


IV - MIỄN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT - 
KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 - 1965) 
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (9 - 1960) 

Giữa lúc miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải 
tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam 
có bước phát triển nhảy vọt với phong trào “Đồng khởi”, thì vào tháng 9 - 1960, 
Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lản thứ II tại Thủ đô 
Hà Nội. 

Sau khi phân tích đặc điểm tình hình đất nước tam thời bị chia cắt làm hai miền 
dưới hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng trình bày trước Đại hội đã xác định nhiệm vụ của cách mạng từng 
miền Bắc - Nam : miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam đầy 
mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hoà bình thống nhất nước 
nhà. Trong việc thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành cách mang đân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, cách mạng mỗi 


miền có vị trí, vai trò riêng. 

Cách mang xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ quyết định nhất đối 
với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thông nhất 
nước nhà. Còn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có tác dụng 
quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị 
của đế quốc Mi và tay sai. Đại hội đẻ ra đường lối chung của cả thời kì quá độ 
lên chú nghĩa xã hội ở miền Bắc và cụ thẻ hoá đường lối đó trong kế hoạch Nhà 
nước 5 năm (1961 - 1965), nhằm “thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ; 
đồng thời hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghia”. 


Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh 
làm Chủ tịch và Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất. 


—' Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ HII của Đảng họp trong hoàn cảnh 
lịch sử nào ? 


= Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội. 


186 


Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm, nhằm tạo dựng bước đầu cơ sở vật chất - 
kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, Nhà nước tăng đâu tư vốn cho xây dựng kinh tế gấp 
ba lần so với thời kì khôi phục kinh tế. 

Công nghiệp được Nhà nước ưu tiên đầu tư vốn đề phát triển. Trong công nghiệp 
nặng, có khu gang thép Thái Nguyên, các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thuỷ điện 
Thác Bà, phân đạm Bắc Giang, supe phốt phát Lâm Thao... Trong công nghiệp nhẹ, 
co các khu công nghiệp Việt Trị, Thương Định (Hà Nói), các nhà may đường 
Vạn Điêm, sứ Hải Dương, pin Văn Điền, dệt 8 - 3, dệt kim Đông - Xuân... 
Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1 % trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp 
toàn miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nén kinh tế quốc dân. Ởđịa phương, có hàng 
trăm xí nghiệp công nghiệp được xây dựng đề hỏ trợ cho công nghiệp trung ương và 
giải quyết nhu cầu tại chỏ. 

Nông nghiệp được coi là cơ sở của công nghiệp. Nhà nước ưu tiên xây dựng và 
phát triển các nông trường, lâm trường quốc doanh, trại thí nghiệm cây trồng và 
vật nuôi... Người nông đân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - ki thuật. 


187 


Tỉ lệ sử dụng cơ khí trong nóng nghiệp tăng lên. Diện tích nước tưới được mở rộng 
nhờ phát triển hệ thống thuỷ nông vừa và nhỏ. Nhiều hợp tác xã đạt năng suất 
5 tấn thóc trên 1 hécta. Trên 90% hộ nông dân vào hợp tác xã, trong đó 50% hộ 
vào hợp tác xã bậc cao. 

Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển nên đã chiếm lĩnh 
được thị trường, góp phần vào phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định 
đời sống nhân dân. 

Trong giao thông vận tải, các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, 
đường biển được xây dựng, củng cố, hoàn thiện, đã phục vụ đắc lực cho yêu cầu 
giao lưu kinh tế và củng cố quốc phong. 

Các ngành văn hoá, giáo dục, y tế có bước phát triển và tiền bộ đáng kể. Vấn đề 
văn hoá - tư tưởng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa được đặc biệt coi 
trọng. Vẻ g1lảo dục, so vơi nam học 1960 - 1961, số học sinh phö thong nam học 
1964 - 1965 tăng từ 1,9 triệu lên 2,7 triệu, số sinh viên đại học tăng từ 17000 lên 
27000. Ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tân huyện, xã. 

Miền Bắc còn làm nghĩa vụ hàu phương, chi viên cho miền Nam. Trong 5 năm 
(196T - 1965), một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men... được chuyền vào 
chiến trường. Ngày càng có nhiều đơn vị vũ trang, nhiều cán bộ quân sự, chính trị, 
văn hoá, giáo dục, y tế được huấn luyện đưa vào chiến trường tham gia chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu, xây dựng vùng giải phóng. 

Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm đã 
làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bác. Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 - 1964), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến 
những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hôi và con người 
đều đồi mới”. 

Kế hoạch 5 nỡm (1961 - 198) đang được thực hiện có kết quỏ thì ngày 
7 - 2 - 1965, Mĩ chính thức gôy rơ cuộc chiến tranh phớ hoại bằng không 
quên vờ hỏi quôn trên toàn bộ lãnh thổ miễn Bắc nước †d. Miền Bắc phỏi 
chuyển hướng xôy dựng vò phót triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện 
thời chiến. 
— Hay nêu những thành tựu của miễn Bác trong việc thực hiện kế hoạch 
Nhà nước Š năm (1961 - 1965). 


188 


V - MIỄN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC 
“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT"” CỦA MĨ (1961 - 1965) 


1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam 


Sau thất bại trong phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam, Mi 
chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, một chiến lược chiến tranh xâm lược 
thực dân mới của Mĩ được tiến hành bằng quân đội tay sai. do “cố vấn” Mĩ chỉ huy, 
dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mi. 


Lực lượng quôn đội Sời Gòn cũng †ăng nhơnh từ 170 000 người (giữa năm 
1961) đến 540 000 người (cuối năm 1964), được trang bị hiện đại, sử dụng 
phổ biến chiến thuột mới như “trực thăng vận”, “thiết xa vộn”. 

Được sự hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy bằng hệ thống cố vấn của Mi, quân đội 
Sai Gòn mơ những cuộc hành quân cân quét tiêu diệt lực lượng cach mạng, tiền 
hành hoạt động gom dân, lập “ấp chiến lược”, đầy lực lượng cách mạng ra khỏi 
các ấp, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới nắm dân, “bình định” miền Nam. 
Chúng dự định dồn 10 triệu dân vào 16000 ấp chiến lược (trong tống số 17000 
ấp toàn miền Nam) bằng những thủ đoạn cưỡng bức trắng trợn. Mi và chính quyền 
Sai Gòn còn tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới, vùng 
biển nhằm ngăn chặn sự thâm nhập từ ngoài vào miền Nam. 


Hình 63. Chiến thuật "trực thang vận" của Mi 


138 


— Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (196 ï - 1965), Mi đa 
thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì ? 


2. Chiến đấu chống chiến lược ““Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ 

Dưới ngọn cờ cứu nước của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam do Đảng 
lãnh đạo, quân giải phóng miền Nam cùng nhân dân đầy mạnh đấu tranh chống Mi 
và chính quyền Sai Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nồi dậy 
với tiến công trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị), 
bằng cả ba mũi chính trị, quân sự và binh vận. 

Năm 1962, quân giải phóng cùng với nhân dân đánh bại nhiều cuộc hành quân 
càn quét của quân đội Sài Gòn đánh vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh... 

Trên mặt trần chống phá “bình định”, ta và địch đấu tranh giằng co giữa lập và 
phá “ấp chiến lược”. 


Hình 644. Phá “ấp chiến lược” khiêng nhà về làng củ 


Đến giữa năm 1963, mặc dù Mĩ vờ chính quyền §ời Còn đã huy động 
gồần như †oờn bộ lực lượng tiến hờnh cờn quét, nhưng cũng chỉ lập được 
non nửa số ốp dự kiến (khoảng 7 500 ếp). Số ốp lập được đó bị ta phú 
đi, phó lại nhiều lần, hoặc bị ta biến thònh làng chiến diếu ; đến cuối 
năm 1964 - đầu năm 1965, chỉ còn lợi 1/3. 


140 


Bước vào năm thứ ba của cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh 
đặc biệt”, quân dân ta ở miền Nam giành thắng lợi vang dội trong trận Ấp Bắc 
(Mi Tho) ngày 2 - 1 - 1963. 


Tại đây, lồn đồu tiên với số quôn ít hơn địch 10 lồn, quên giỏi phóng 
cùng với nhân dôn đónh bọợi cuộc hành quôn còn quét của trên 2000 
quên Sời Gòn có cố vốn Mĩ chỉ huy. Chiến thắng Ấp Bắc khổng định 
khỏ năng quôn dên miền Nom có thể đénh bại hoàn toàn chiến lược 
“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. Sau trên Ấp Bắc, trên khốp miền Nam 
dếy lên phong trào “Thi đua Ấp Bốc, giết giặc lập công”. 

Ở đô thị, ngày 8 - 5 - 1963, hai vạn tăng ni, Phật tử Huế biều tình phản đối việc 
chính quyền Sai Gòn cẩm treo cờ Phật. Ngô Đình Diệm ra lệnh đàn áp, làm hàng 
chục Phật tử chết và bị thương. Một làn sóng ủng hộ phong trào Phật tử Huế lan 
nhanh ra cả nước, mạnh nhất ở Sài Gòn. Ngày II - 6 - 1963, ngay trên đường nhế 
Sài Gòn, Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm, 
gây xúc động mạnh trong nhân dân. Ngày 16 - 6 - 1963, một cuộc biểu tình lớn 
của 70 vạn quần chúng Sài Gòn làm rung chuyền chế độ Sài Gòn. Tình thế đả buộc 
Mi phải thay Diệm. Ngày I - II - 1963, Mi chỉ đạo các tướng lĩnh trong quân đội 
Sài Gòn do Dương Văn Minh cắm đáu làm đảo chính lật đồ chính quyền của 
anh em Diệm - Nhu với hi vọng ổn định tình hình. 

Phối hợp với đấu tranh chính trị của quần chúng, lực lượng quân giải phóng liên 
tiếp mở những chiến dịch tiến công quy mô lớn, tiêu biều là chiến địch Đông - Xuân 
1964 - 1965 trên các chiến trường miền Nam và miền Trung. 

Với những chiến thắng dồn đập, quân dân ta ở miền Nam đã làm phá sản chiến 
lược “Chiến tranh đặc biệt” của MI. 


— Nêu những thăng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu 
chống chiến lược “Chiến tranh đạc biệt của Mi (1961 - 1965). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, 
miền Bắc đã có những thay đổi gì ? 

2. Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến 
miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965 2 


3. Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở 
miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" 
của Mĩ (1961 - 1965). 


141 


Bài 29 


CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MIÍ, 
CỨU NƯỚC (1965 - 1973) 


Trong thời kì e4 nuốc có chiến tranh, nhán 3n ta ở hai miền 
Nam - Bắ: cùng chiến đấu đánh bại hai chiến Lọc 'Chiến tranh 
cục bộ" và Việt: Nam hoá chiến tranh: 

Miền Bắc vùa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản 
xuất, làm nhiệm vụ hậu phương chỉ tiện cho tiền tuyến miền Nam 
và n@hia vụ quốc tế đối với Lào và Gam-pu-chia. 


I- CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC 
"CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA MĨ (1965 - 1968) 


1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam 
Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyền sang chiến lược 

“Chiến tranh cục bộ” - được tiến hành bằng lực lượng quán đội Mi, quân đóng minh 

và quân đội Sài Gòn - lúc cao nhất (vào năm 1969) lên gần 1,5 triệu quân. 
Dựa vòo ưu †hế quôn sự, với quôn số đông, vũ khí hiện đợi, hoỏ lực mọnh, 
Mĩ vừa mới vào miền Nam đổ cho quốn mỏ ngoy cuộc hònh quồn "tìm diệt" 
vòo căn cứ của quôn giỏi phóng ở Vọn Tường (Quỏng Ngời). Tiếp đó, Mĩ 
mỏ liền hơi cuộc phỏn công chiến lược mùa khô°' : đông - xuôn 1965 - 1266 
vò 1966 - 1967 bằng hòng loạt cuộc hònh quôn "tìm diệt" và "bình định". 


— Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mi 

ở miễn Nam có điểm gì giống và khác nhau ? 
2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ 

Nhân dân ta vẫn giành được thắng lợi bằng sức mạnh của cả dân tộc, của tiền 
tuyến và hậu phương cùng với ý chí “quyết chiến quyết thắng giặc Mi xâm lược”. 
Mỡ đầu là thắng lợi ở Vạn Tường (Quảng Ngài). 


Mờ sóng lô - 8- 1968, Mĩ huy động 9 000 quôn, 105 xe tăng và xe bọc thép, 
100 méy boy lên thẳng và 70 máy boy phản lực chiến đếu, ó tàu chiến, 
mỏ cuộc hònh quôn vòo thôn Vợn Tường. 


(1) Khí hậu miền Nam có hai mùa trong năm : mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mua khó từ tháng. 
1T đến tháng 4 năm sau (theo đương lịch). 


142 


8u một ngòy chiến đốu, một trung đoòn chủ lực của †a cùng với quên 
du kích vờ nhôn đên địa phương đỡ đổy lùi được cuộc hònh quôn của 
địch, loại khỏi vòng chiến đốu 900 địch, bốn chóy 22 xe tăng vò xe bọc 
thép, hạ 13 máy boy. 


-ả— che hạm của địch tiến công, 
'ÄÖ»BIch tiến công bằng ve lội nước. 
'ĐỊh tiến công bằng mêy bay. 


PP, Quan tị Hắn công 


Nơi quên ta bẳ gấy các đợi tiến. 
công của địch 


<<) Viyay8swn 


XIN ĐÓNG 


Hình 6Š. Lược đồ trân Vạn Tường (8 - 1965) 


Vạn Tường đã mở đầu cao trào "Tìm Mi mà đánh, lùng nguy mà diệt” trên khắp 
miền Nam. 

Sau trận Vạn Tường, khả năng chiến thắng Mi trong chiến lược “Chiến tranh 
cục bộ” của quân dân ta tiếp tục được chứng minh trong hai mùa khô. 

Bước vào mùa khô thứ nhất (đông - xuân 1965 - 1966). với 720 000 quân 
(trong đó có 220 000 quân Mi), địch mở đợt phản công với 5 cuộc hành quân 
“tìm diệt” lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở Đông Nam Bộ và Khu V, 
với mục tiêu đánh bại chủ lực quân giải phóng. 

Bước vào mùa khô thứ hai (đông - xuân 1966 - 1967), với lực lượng được tăng 
lên hơn 980000 quân (riêng quân Mi và đồng minh chiếm hơn 440000), Mi mở đợt 
phản công với ba cuộc hành quản lớn “tìm diệt” và “bình định”, lớn nhất là 


143 


cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bác Tây Ninh), 
nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đâu não của ta. 


Hình 66. Nhân dân Mĩ biếu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, 
đối quân Mi rút về nước (10 - 1967) 


Kết quả sau hai mùa khô, trên toàn miền Nam, quân đân ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 240 000 tên địch, bắn rơi và phá huỷ hơn 2700 máy bay, phá huỷ 
hơn 2 200 xe tăng và xe bọc thép, hơn 3400 ö Lô. 

Ởháu khắp các vùng nông thôn, được sự hỏ trợ của lực lượng vũ trang, quần chúng 
đã đứng lên đấu tranh chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng “ấp chiến lược”. 
Trong hầu khắp các thành thị, giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động 
khác, học sinh, sinh viên, Phật tử, binh sĩ Sài Gòn... đấu tranh đòi Mi rút về nước, 
đòi tự đo dân chủ. Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trân Dân tộc giải 
phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế. 


144 


Hình 67. Đôi quân tóc dài đấu tranh đời để quốc Mi rút khỏi miền Nam Việt Nam 


Đến cuối năm 1967, Mặt trận Dẽn tộc giỏi phóng miền Nơm đỡ có cơ 
quen thường trực ở cóc nước xö hội chủ nghĩa và ở một số nước khóc. 
Cương lĩnh củo Một trận được 4] nước, 12 tổ chức quốc †ế và 5 tổ chức 
khu vực lên tiếng ủng hộ. 
— Quan dân ta ở miền Nam đa giành được nÌumg thắng lợi nào trong những năm 
đâu chống chiến lược ` Chiến tranh cục bộ” của Mi (1965 - 1967) ? 
3. Cuộc Tổng tiến công và nổi đậy Xuân Mậu Thân (1968) 

Bước vào xuân 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng thay đối có lợi cho 
ta, đồng thời lợi dụng mâu thuần trong năm bẩu cử tổng thống ở Mi (1968), ta chủ 
trương mở cuộc Tổng tiến công và nồi dậy trên toàn miền Nam mà trọng tâm là các 
đô thị nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng quản Mi, quân đồng minh, đánh đòn 
mạnh vào chính quyền và quân đội Sài Gòn, giành chính quyền về tay nhân đân, buộc 
Mi phải đàm phán và rút quân về nước. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dây được mở đầu bằng cuộc tâp kích chiến lược 
của quân chủ lực vào háu khắp các đô thị trong đêm 30 - rạng sáng 31 - I - 1968 
(Tết Mậu Thân). 


Quên dên †d ở miền Ngm đồng logt tiến công vờ nổi dộy ở 37 trong tổng 
số 44 tỉnh, 4 trong số ó đô thị lớn, ó4 trong số 242 quồn lị, ở hầu khốp cóc 
"ếp chiến lược", các vùng nông Thôn. 


145 


Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến công đến tận các vị trí đầu não của địch như 
toà Đại sứ Mi, Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, Đài phát thanh, 
sân bay Tân Sơn Nhất... 

Mặc dù có những tồn thất do thiếu sót trong chỉ đạo, cuộc Tổng tiến công và 
nồi dậy có ý nghĩa to lớn, làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mi, buộc Mi phải 
tuyên bố “phi Mi hoá” chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại của chiến lược 
"Chiến tranh cục bộ”), châm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, 
chấp nhận đàm phán ở Pa-ri để bàn vé chấm dứt chiến tranh. 

— Hay trình bày điền biến và ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân (1968). 


II - MIỄN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU : 
CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MI, 
VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1968) 
1. Mi tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc 
Cuối năm 1964 đầu năm 1965, cùng với việc đấy mạnh chiến tranh xâm lược 
miền Nam, Mi mở rộng chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc. 
Ngày 5 - 8 - 1964, sau khi dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, Mi cho máy bay ném 


bom băn phá một số nơi ở miễn Bắc như cửa sông Gianh (Quảng Bình), Vinh - 
Bến Thuỷ (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hoá), thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh). 


Hình 68. Đơn vị hái quân chiến đầu bán máy bày MI ngày 5 - 8 - 1964 


146 


Ngày 7 - 2 - 1965, lấy cớ “trả đũa” việc quân giải phóng miền Nam tiến công 
doanh trại quân Mi ở Plây-ku, Mi cho máy bay ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới 
(Quảng Bình), đảo Cón Cỏ (Vĩnh Linh - Quảng Trị)..., chính thức gây ra cuộc chiến 
tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ nhất). 


Không quên vò hỏi quôn Mĩ tộp †rung ném bom cóc mục tiêu quôn sự, 
cóc đều mổi giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công 
trình thuỷ lợi, các khu đông dôn... Chúng ném bom cỏ trường học, nhờ 
†rẻ, bệnh viện, khu an dưỡng, đền, chùa vờ nhè thờ. 


— Đế quốc Mĩ đánh phá tiền Bác nước ta như thể nào ? 
2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất 

Ngay từ ngày đầu Mi mở rộng chiến tranh, miền Bắc đã kịp thời chuyền mọi hoạt 
động sang thời chiến, thịrc hiện quân sự hoá toàn dân, đào đắp công str chiến đấn, 
hám hào phòng tránh ; triệt để sơ tán, phân tán những nơi đông dân đề tránh thiệt 
hai về người và của. 

Trong điều kiên chiến tranh phá hoại, ta chủ trương đẩy mạnh kinh tế địa 
phương, chú trọng phát triền nông nghiệp. Xây dựng kinh tế thời chiến theo hướng 
đó sẻ hạn chế được sự tàn phá của chiến tranh, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của 
cuộc chiến đấu tại chô và đời sống của nhân dân từng địa phương. 


Hình 69, Tự vệ vùng mỏ Quảng Ninh phối hợp chiến đấu với bộ đội bản máy bay Mi 


147 


Trên toàn miền Bác dãy lên phong trào thi đua chống Mi, cứu nước, thể hiện 
sáng ngời chân lí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 


Trong hơn bốn năm (từ ngòy 5 - 8 - 1964 đến ngòy l - 11 - 1968), miền Bắc 
bến rơi, phú huỷ 3 243 méy boy, †rong đó có ó móy boy B82, 3 móy bay 
F111; loại khỏi vòng chiến đốu hòng nghìn phi công ; bốn chóy vờ bốn chìn 
143 tùu chiến. Ngòy 1 - 11 - 1968, Mĩ tuyên bố ngừng chiến tranh phó hoợi 
miền Bắc. 

Trên mặt trận sản xuât, miền Bắc cũng lập được những thành tích quan trọng. 

Về nông nghiệp, diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động không 
ngừng tăng lên, ngày càng có nhiều hợp tác xã, nhiều địa phương đạt “Ba mục tiêu” 
(5 tấn thóc, 2 đầu lợn, I lao động trên ] hécta diện tích gieo trồng trong Ï năm). 
Năm 1965, miền Bắc có 7 huyện, 640 hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tấn thóc trên l hécta 
1rong hai vụ, đến năm 1967 rảng len 30 huyện và 2 485 hợp tác xã. 

Về công nghiệp, năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Các cơ sở 
công nghiệp lớn đã kịp thời sơ tán, phân tán, sớm đi vào sản xuất, đáp ứng nhu 
cầu thiết yếu nhất cho chiến đấu và đời sống. Công nghiệp địa phương và công 
nghiệp quốc phòng phát triển. Mỏi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế tương đổi 
hoàn chỉnh. 

Giao thông vận tải là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của địch, nhưng 
ta vẫn bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng được yêu cầu phục vụ chiến đấu, 
sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 


— Miền Bác dạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm vụ uừa 
chiến đấu vừa sản xuất ? 
3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn 

Là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước, miền Bắc luôn 
hướng về miền Nam. Vì miền Nam ruột thịt, miền Bắc phấn đấu “Môi người làm 
việc bằng haï”. Vì tiền tuyến kêu gọi, hậu phương sản sàng đáp lại "Thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 

Tuyên đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ Chí Minh trên bộ 
(dọc theo dây Trường Sơn) và trên biển (dọc theo bờ biển) bắt đầu khai thông từ 
tháng 5 - 1959, đã nối liền hâu phương với tiền tuyến. 

Nhờ hai tuyến đường vận chuyền chiến lược trên, qua 4 năm (1965 - 1968), 
miền Bắc đả đưa hơn 300000 cán bộ, bộ đội vào Nam tham gia chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu, xây dựng kinh tế, văn hoá tại các vùng giải phóng ; gửi vào miền Nam 


148 


hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng đầu, lương thực, 
thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng khác. Tính chung sức người, sức của từ 
miền Bắc chuyền vào miền Nam sau bốn năm đã tăng gấp 10 lần so với thời kì trước. 


Hình 70. Những thửa ruộng vì miền Nam của nông dân xã Hoa Lạc 
(Kim Sơn, Ninh Binh) 


— Hậu phương miền Bắc đa chỉ viện nhĩmg gì và bàng cách nào cho tiên tuyến 
miễn Nam đánh jM¡ 2 


II - CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC 
"VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH" 
VÀ "ĐÔNG DƯƠNG HOÁ CHIẾN TRANH" CỦA MĨ (1969 - 1973) 
1. Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” 
và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ 
Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh cục bộ”, Mi chuyền sang chiến lược 
“Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông 
Dương, thực hiện chiến lược “Đông Dương hoá chiến tranh”. 
Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” được tiến hành bằng lực lượng quân đội 
Sài Gòn là chủ yếu. có sự phối hợp về hoả lực và không quân Mi và vẫn do Mi chỉ 
huy bằng hệ thống cố vấn quân sự. 


149 


Quân đội Sài Gòn côn được Mĩ sử đụng như lực lượng xung kích ở Đông Dương. 
trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Cam-pu-chia (1970), tăng cường 
chiến tranh ở Lào (1971), thực hiên âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh 
người Đông Dương”. 


— Mi thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược 
“Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 - 1973) ? 


2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” 

và “Dông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ 

Sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 
ngày 6 - 6 - 1969 là thắng lợi chính trị mở đáu giai đoạn chống chiến lược 
*Việt Nam hoá chiến tranh”. Vừa ra đời, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã được 
23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. 

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước của nhân dân ta ở hai miền và 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đang trên đà thắng lợi, thì Chú tịch 
Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 - 9 - 1969. Đó là một tồn thất lớn đối với dân tộc ta 
và cách mạng nước ta. 

Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một 
bản Di chúc lịch sử. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta ở 
hai miền ra sức đầy mạnh kháng chiến chống Mi, cứu nước. 

Trong hai năm 1970 - 1971, nhân dân ta cùng với nhân dân hai nước Cam-pu-chia 
và Lào đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên mắt trận quân sự và 
chính trị. 

Trong hai ngày 24 và 25 - 4 - 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - 
Campu-chia họp đề biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu, 
chống đế quốc Mi mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương. 

Từ ngày 30 - 4 đến ngày 30 - 6 - 1970, quân đội Việt Nam có sự phối hợp của 
quân dân Cam-pu-chia, đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 
10 vạn quân Mi và quân đội Sài Gòn, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn với 
4,5 triệu dân. 

Từ ngày 12 - 2 đến ngày 23 - 3 - 1971, quân đội Việt Nam có sự phối hợp của 
quân dân Lào đã đập tan cuộc hành quân mang tên “Lam Sơn - 719” nhằm chiếm 
giữ Đường 9 - Nam Lào của 4,5 vạn quân Mi và quân đội Sài Gòn, quét hết quân 
Mi - quân đội Sài Gòn khỏi Đường 9 - Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược 
của cách mạng Đông Dương. 


1801 


Tháng lợi trên mặt trận quân sự đã hỏ trợ và thúc đảy phong trào đấu tranh 
chính trị, chống “bình định”. 

Ở khắp các thành thị, phong trào của các tầng lớp nhân dân diễn ra liên tục. Đặc 
biệt ở Huế, Đà Nảng, Sài Gòn, phong trào học sinh, sinh viên rắm rộ đã thu hút đông 
đảo giới trẻ tham gia. 

“Tại các vùng nóng thôn, đóng bằng, rừng múi, ven thị, đều có phong trào của quần 
chúng nổi dây chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” của địch. 

— Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Camn-pu-chia đã giành được nhưng tháng lợi 
chung nào trên các mặt trận quản sự và chính trị trong chống chiến lược “Việt Nam 
hoá chiến tranh” (1969 - 1973) ? 


3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 

Bước vào năm 1972, từ ngày 30 - 3 quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh 
vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu, rồi phát triển rộng ra 
kháp chiên trường miền Nam, kéo dài trong năm 1972. 

Quân ta tiến công địch với cường độ mạnh, quy mô lớn, trên hầu khắp các địa 
bàn chiến lược quan trọng. Chỉ trong thời gian ngắn (đến cuối tháng 6 - 1972), 
quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, 
Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiên đấu hơn 20 vạn địch, giải phóng những vùng 
đất đai rộng lớn và đông dân. 

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng đòn năng nề vào chiến lược 
“Việt Nam hoá chiến tranh”, buộc Mi tuyên bố “Mi hoá” trở lại chiến tranh 
xâm lược, thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. 

— Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã điền ra như thế nào ?Ý nghĩa lịch sử 
của cuộc tiến công đó ? 


IV - MIỄN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ - VĂN HOÁ, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH 
PHÁ HOẠI LẦN THÚ HAI CỦA MĨ (1969 - 1973) 
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá 
Trên khắp miền Bắc dấy lên phong trào thí đua học tập, công tác, lao động sản 
xuất, nhằm trước hết khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá. 
Về nông nghiệp. ta có một số chủ trương khuyến khích sản xuất. Chăn nuôi được 
đưa lên thành ngành chính. Các hợp tác xã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật 
T81 


và nhiều biện pháp thâm canh tăng vụ. Nhờ đó, nhiều hợp tác xã đạt được mục tiêu 5 
tấn thóc, một số hợp tác xã đạt từ 6 đến 7 tấn thóc trên 1 hécta gieo trồng. Sản lượng 
lương thực năm 1970 tăng hơn 60 van tấn so với năm 1968. 

Vẻ công nghiệp, nhiêu cơ sở công nghiệp trung ương và địa phương bị tàn phá 
được khôi phục nhanh chóng. Nhiều công trình đang làm dở được ưu tiên đầu tư 
xây dựng tiếp, đưa vào hoạt động. Nhà máy thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái) là nhà 
máy thuy điện đấu tiên của ta được gãp rút hoàn thành và bắt đáu phát điện từ 
tháng 10 - 1971. Một số ngành công nghiệp quan trọng như điện, than, cơ khí, vật 
liệu xây dựng... đều có bước phát triển. Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 
tăng 142% so với năm 1968. 

Hệ thống giao thông vận tải, nhất là các tuyến giao thông chiến lược, bị phá hoại 
năng nề được khẩn trương khôi phục. 

Văn hóa, giáo dục, y tế củng nhanh chong được khói phục va phát triển. Đơi 
sống nhân dân ồn định. Một số khó khăn do sai lầm khuyết điểm của ta trong chỉ 
đao, quản lí kinh tế và xã hôi bước đảu được khắc phục. 


— Miễn Bác đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi 
phục và phát triển kinh tế, văn hoá ? 

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa 
vụ hậu phương 

Ngày 6 - 4- 1972, Mi cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi từ Thanh Hoá 
vào Quảng Bình. Ngày 16 - 4 - 1972, Ních-xơn (Nixon) tuyên bố chính thức cuộc 
chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc (lán thứ hai) ; đến 
ngày 9 - 5 - 1972, tuyên bố phong toả cảng Hải Phòng cùng các cửa sông, 
luồng lạch, vùng biền miền Bắc nước ta. 

Nhờ được chuẩn bị trước và với tư thế luôn sản sàng chiến đấu, miền Bắc đã có 
thể chủ động, kịp thời chống trả địch ngay từ trận đầu. 

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các hoạt động sản xuất, xây dựng ở miền Bắc 
vận không bị ngừng trệ, giao thông vận tải bảo đảm thông suốt, các mặt hoạt động 
khác như văn hoá, giáo dục, y tế được duy trì và phát triền. 

Gần hai tháng sau khi tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 
20 trở ra, ngày 14 - 12 - 1972, Ních-xơn phê chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích 
không quân bằng máy bay BŠ2 vào Hà Nội và Hải Phòng, bắt đầu từ chiều tối 18 
đến hết ngày 29 - 12 - 1972. 


182 


Quân dân ta ở miền Bắc đã đánh trả địch những đòn đích đảng từ trận đầu và 
đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích bằng không quân của Mi, làm nên trận “Điện 
Biên Phủ trên không”. 

“Điện Biên Phủ trên không” là tràn thăng quyết định của ta, đã buộc Mi phải trở 
lại Hội nghị Pa-ri và kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở 
Việt Nam (27 - 1 - 1973). 

— Quân dân miền Bắc đã giành được những thăng lợi gì trong trận chiến đấu chống 
cuộc tập kích không quân bàng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ ? 


V - HIỆP ĐỊNH PA-RI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH 
Ở VIỆT NAM 


Cuốc thương lượng chính thức tại Pa-ri, họp ngày 13 - 5 - 1968 giữa hai bên - đai 
diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và đại diện Chính phủ Hoa Ki ; và từ 
ngày 25 - I - 1969, giữa bốn bên là Việt Nam Dân chủ Công hoà, Mát trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam), Hoa Kì và Việt Nam Cộng hoà (Chính quyền Sài Gòn). 

Lập trường bốn bên, mà thực chất là hai bên Việt Nam và Hoa Ki, rất xa nhau, 
mâu thuân nhau, khiến cho cuộc đấu tranh diễn ra gay gát trên bàn thương lượng. 

Lập trường của phía Việt Nam là đòi rút hết quân Mi và quân đồng minh khỏi 
miền Nam, đòi họ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và 
quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Lập trường của phía Mi thì ngược lại, đòi quân đội miền Bắc cũng phải rút khỏi 
miền Nam, từ chối kí dự thảo Hiệp định do phía Việt Nam đưa ra (10 - 1972), để 
mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội - Hải Phòng trong 12 
ngày đêm cuối năm 1972, với ý đồ buộc phía Việt Nam kí dự thảo Hiệp định do Mi 
đưa ra. 

Nhưng Mi đã thất bại trong cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 và buộc 
phải trở lai kí dự thảo Hiệp định Pa-ri do ta đưa ra trước đó. 

Hiệp định Pa-i vẻ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí chính thức ngày 
27-1 - 1973 giữa bốn Bộ trướng đại diện cho các chính phú tham dự Hội nghị 
tại Pa-ri và bắt đầu có hiệu lực từ ngày kí chính thức. 


Nội dung Hiệp định bao gồm những điều khoản cơ bỏn sdu : 


~ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lộp, chủ quyền, thống nhốt 
vò †oèn vẹn lõnh thổ của Việt Nam. 


183 


~ Hog Kì rút hết quên đội của mình và quên đồng minh, huỷ bỏ cóc căn 
cứ quôn sự Mi, cam kết không tiếp tục dính líu quốn sự hoặc cơn thiệp 
vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

~ Nhãn dên miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lơi chính trị của họ 
†hông qua tổng tuyển cử †ự do, không có sự cơn thiệp của nước ngoòi. 

~ Các bên †hừc nhộn thực tế miền Nam Việt Nam có hơi chính quyền, hơi 
quên đội, hơi vùng kiểm soớ† vờ bơ lực lượng chính trị. 

- Các bên ngừng bốn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dôn thường 
bị bắt. 

~ Hoa Kì cam kết góp phồn vèo việc hèn gắn vết thương chiến ranh ở 
Việt Nam và Đông Dương. 

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam (được Hội nghị 12 nước họp ngày 2 - 3 - 1973 tại 
Pa-ri công nhận về mặt pháp lí quốc tế) là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước. Với Hiệp định Pa-ri, Mi phải công 
nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân vẻ nước. Đó là 
thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng 
hoàn toàn miền Nam. 


= Hiệp dịnh Pa-ri năm 1973 vẻ chấm dưt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết 
trong hoàn cảnh như thể nào ? 
— Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) và chiến lược 
"Việt Nam hoá chiến tranh" (1969 - 1973) của Mĩ ở miền Nam 
Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau ? 

2. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh 
đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia 
từ năm 1969 đến năm 1973 ? Kết quả ra sao ? 

3. Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân 
ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự 
và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973. 


184 


Bài 30 


HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỄN NAM, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 - 1975) 


Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và 
phát triển kinh tế, ra súc chỉ viện cho miền Nam. Miền Nam 
đấu tranh chớng địch 'bình định - lấn chiếm”, tao thế và lực 
tiến tới giái phóng hoàn toàn miền Nam bằng cuôc Tổng tiến công 
tà nổi dậy Xuân 1975. 


I- MIỄN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUÁ CHIẾN TRANH, 
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ - VĂN HOÁ, 
RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỄN NAM 


Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 vẻ Việt Nam, quân Mi buộc phải rút khỏi nước ta, làm 
thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng, Miền Bắc trở lại hoà bình, 
khác phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triền kinh tế, văn hoá, ra sức chí 
viện cho tiền tuyến miền Nam. 


Đến cuối tháng ó - 1973, miền Bắc căn bản hoèn thònh việc tháo gỡ thuỷ 
lôi, bom mìn do Mĩ thẻ trên biển, trên sông, bởo đảm dỉ lợi bình thường. 
Squ hơi năm (1973 - 1974), về cø bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở 
kinh tế, các hệ thống thuỷ nông, mọng lưới giao thông, cóc công trình 
văn hoó, gióo dục, y tế. Kinh tế có bước phót triển, 

Đến cuối năm 1974, sản xuốt công nghiệp, nông nghiệp trên một số mặ† 
quen trọng đỡ đợt vò vượt mức năm 19ó4 và năm 197] - lù hai năm đợt 
mức coo nhốt trong 20 năm xôy dựng chủ nghĩa xõ hội ở miền Bắc. Đời 
sống nhôn dôn được ổn định. 

Thực hiện nghĩa vụ hậu phương, trong hai năm 1973 - 1974, miền Bắc đưa 
vòo cóc chiến trường gồn 20 vạn bộ đội, hàng vọn thơnh niên xung 
phong, cán bộ chuyên môn, nhôn viên kĩ thuột†. Đột xuốt trong hơi thớng 
đầu năm 1975, miền Bốc gốp rút đưa vào miền Nam 6,7 vẹn bộ đội. Miền 
Bắc cũng đưa vòo chiến †rường 2ó vọn tốn vũ khí, dạn dược, quôn †rang, 
quôn dụng, xöng dồu, thuốc men, lương thực, thực phẩm. 


Chi viện của miền Bắc cho miền Nam thời kì này, ngoài việc phục vụ nhiệm vụ 
chiến đấu với trọng tâm tiến tới Tổng tiền công và nổi đậy Xuân 1975, còn chuẩn 
bị cho xây dựng và tiếp quản vùng giải phóng sau khi chiến tranh kết thúc. 


185 


— Sau Hiệp định Pa-ri năm 197 3 vé Việt Nam, miền Bác thực hiện những 
nhiệm vụ gì ? 
— Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ đó. 


II - ĐẤU TRANH CHỐNG DỊCH "BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM", 
TẠO THẾ VÀ LỤC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN 
MIỄN NAM 

Với Hiệp định Pa-ri năm 1973 vẻ Việt Nam, ta đã “đánh cho Mi cút”. Ngày 
29 - 3 - 1973, toán lính Mi cuối cùng đã rút khỏi nước ta. Nhưng Mi vẫn giữ lại 
hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh 
tế cho chính quyền Sài Gòn. 

Được cố vấn Mi chỉ huy và nhân viện trợ của Mi, chính quyền Sài Gòn ngang nhiên 
phá hoại Hiệp định Pa-ri. Chúng huy động gần như toàn bộ lực lượng tiến hành chiến 
địch “tràn ngập lãnh thổ”, liên tiếp mở những cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm” 
vùng giải phóng. 


Về phía ta, việc kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và quân đội 
xâm lược Mi rút khỏi nước ta đã tạo nên sự thay đổi căn bản trong so sánh lực lượng 
giữa cách mạng và phản cách mạng, có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền 
Nam chống âm mưu và hành động mới của Mi và chính quyền Sài Gòn. 

Trong cuộc đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm”, chống âm mưu “tràn ngập 
lanh thổ” của địch vào những tháng đầu sau khi kí Hiệp định, nhân dân ta đã đạt 
được một số kết quả nhất định. Nhưng do không đánh giá hết âm mưu phá hoại 
Hiệp định của địch. do quá nhấn mạnh đến hoà bình, hoà hợp dân tộc... nên chúng 
ta bị mất đất, mất dân trên một số địa bàn quan trọng. 

Năm bắt tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần 
thứ 21 trong tháng 7 - 1973. Trên cơ sở nhân đỉnh kẻ thù vản là đế quốc Mi và tâp 
đoàn Nguyên Văn Thiệu, kẻ đang phá hoại hoa bình, hoa hợp dân tộc, ngăn cản 
nhân dân ta đi tới độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, Hội nghị nêu rõ nhiệm vụ cơ 
bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là tiếp tục cuộc cách mạng 
đân tóc, dân chủ nhân dân, tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, kiên quyết đấu 
tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

Từ cuối năm 1973, quân dân ta ở miền Nam vừa kiên quyết đánh trả địch trong 
các cuộc hành quân “binh định - lấn chiếm”, bảo vệ vùng giải phóng, vừa chủ động 
mở những cuộc tiến công địch tại những căn cứ xuất phát các cuộc hành quân của 
chúng, mở rộng vùng giải phóng. 


186. 


Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, †q mở đợt hoạt động quôn sự đông - xuôn 
vòo hướng Nơm Bộ, trọng tâm là đồng bởng sông Cửu Long vờ Đông 
Nam Bộ. Quên †d đã giònh thống lợi vang gội trong chiến dịch đớnh 
Đường 14- Phước Long, giỏi phóng Đường 14, thị xã và toèn tỉnh Phước Long 
với 50000 dên. 

Tai các vùng giải phóng, đồng thời với cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, nhân dân 
ta ra sức khôi phục và đây mạnh sản xuât, tăng nguồn dự trữ chiến lược cho cuộc 
chiến đấu hoàn thành giải phóng miền Nam. 

Năm 1973, diện tích gieo trồng ở cóc vùng giỏi phóng thuộc 
đồng bởằng sông Cửu Long tăng 20% so với năm 1972. Nhờ sản xuốt 
phút triển, đóng góp của nhôn dên cho cách mạng ngòy còng tăng. 
Năm 1973, nhõn dôn khu IX (miền Tôy Nam Bộ) đỡ đóng góp 1.7 triệu 
giợ lúa (bằng 34000 tốn) ; trong ó thóng đều năm 1974, đóng góp được 
2,7 triệu gia (bởng 48 000 tốn). 

Các ngành sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, các mặt hoạt 
động văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế cũng được đầy mạnh. 


— Sau Hiệp định Pa-n, lực lượng giữa ta và địch ở miên Nam đã có sự thay đổi 
như thế nào ? 


II - GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỄN NAM, 
GIÀNH TOÀN VẸN LÂNH THỒ TỔ QUỐC 


1, Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam 
thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch 
giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. 

Kế hoạch giải phóng đề ra là hai nam, nhưng Bộ Chính trị lại nhấn mạnh : 
*Nêu thời cơ đên vào đâu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam 
trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ 
đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt 
cơ sở kinh tế, công trinh văn ho; giảm bớt sự tan phá của chiến tranh. 


— Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm 
nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đản và lính hoạt của Đảng ? 


187 


thmh 71. Bò chỉ huy chiến dịch Hồ Chỉ Minh Xuân 1975 


2. Cuộc Tổng tiến công và nồi đây Xuân 1975 

Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam, ta tập trung chủ lực mạnh với vũ khí, 
kĩ thuật hiện đại, mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên - địa bàn chiến lược quan 
trong. Trong trân then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuột ngày 10 - 3 - 1975, ta đã 
nhanh chóng giành thăng lợi. Ngày 12 - 3 - 1975, địch phản công định chiếm lại 
Buôn Ma Thuột, nhưng không thành. Hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên 
rung chuyền, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. 

Ngày l4 - 3 - 1975, địch rút toan bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng 
duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu 
diệt. Đến ngày 24 - 3 - 1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. 


188 


PLÂYKU Địa danh và x» Quênta F cà ta 
(#9) — ngày đượcgiải phóng Z2. tiến công đợt “” tiến oông đợt 2 


Hình 72. Lược đó chiến dịch Tây Nguyên 


Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh, hết sức thuận lợi ngay khi chiến dịch 
Tây Nguyên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị có quyết định kịp thời thực hiện kế hoạch 
giải phóng Sai Gòn và toàn miền Nam, trước tiên tiến hành chiến địch giải phóng 
Huế - Đà Nẵng. 


Ngèy 21 - 3, quôn †a đánh thẳng vòo căn cứ địch ở Huế, chặn các đường 
rút chạy của chúng, hình thùnh thế bqo vôy dịch trong thònh phố. Đúng 
10 giờ 30 ngòy 25 - 3, quồn †d tiến vào cố đô Huế ; đến ngòy 26 - 3, giỏi 
phóng thành phố và toèờn tỉnh Thừa Thiên. 


188 


Hình 73. Quân ta giải phóng cố đó Huế 


Cùng thời gian này, quân ta tiến vào giải phóng thị xã Tam Kì, Quảng Ngài, 
Chu Lai... tạo thêm một hướng uy hiếp Đà Nảng từ phía nam. 


Hình 74. Lược đỏ chiến địch Huế - Đà Nắng 


1601 


Đà Nảng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, một căn cứ quân sự liên hợp lớn 
nhất của Mi và quân đội Sài Gòn, rơi vào thế cô lập. Sáng 29 - 3, quân ta từ ba 
phía bắc, tây, nam tiến thắng vào thành phố. Đến 3 giờ chiều, toàn bộ thành phố 
Đà Nắng được giải phóng. 

Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn (mang tên chiến dịch Hồ 
Chí Minh), quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang - những căn cứ phòng 
thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 


Quận ta tiến công. Quân ta tiến công, mạcLÊU  Địadanhvà. 
t4-3 đến 18-3-1975 14đốn84978 92 


Hình 75. Lược đồ chiến dịch Hó Chí Minh 


Trước việc tuyến phòng thủ bị chọc thủng (Phan Rong 1ó - 4, Xuân Lộc 
21 - 4), nội bộ Mĩ và quôn đội Sòi Gòn còng thêm hoảng loạn. Ngòy 
18 - 4, Tổng thống Mĩ ra lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn. Ngòy 2l - 4, 
Nguyễn Vẽn Thiệu tuyên bố †ừ chức Tổng thống. 


161 


5 giờ chiều 26 - 4, chiến dịch Hồ Chí Minh bát đầu. Năm cánh quân cùng lúc 
vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh 
chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 


tHình 76. Xe tăng của quân đội tà tiến vào Dinh Độc lập 


10 giờ 45 phút ngày 30 - 4, xe tăng của ta tiến thảng vào Dinh Độc lấp, bắt 
sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà 
Dương Văn Minh đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 1] giờ 30 phút 
cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc toà nhà Phú Tổng thống, báo hiệu 
sự toàn tháng của chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử. 

§qu giỏi phóng Sời Còn, lực lượng vũ trang và nhôn dôn cóc tỉnh còn lại, 
†hừc thống nhết tề đứng lên tiến công vờ nổi dộy. Đến ngòy 2 - 5, tỉnh cuối 
cùng ở miền Ngm được giỏi phóng lờ tỉnh Chôu Đốc. Cuộc Tổng tiến công 
và nổi dộy Xuôn 1975 kết thúc thắng lợi. 
— Cuộc Tổng tiến công và nổi đậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn 
như thế nào ? 


162 


Quênta tiến công 
từ 4-3 đến 18-3-1975 


Quân ta tiến công X 
203 đến 31-3-1875 e 0 Hoàng Sa 
(VIỆT NAM) 


Quânta tiến công 
1-4 đến 18-1676 


2e Đeluhindp8yđược 


đe Đường tiến công 


=> của quân la trên biến 


==e=ss=ap Quận 00! hóo chạy 
bằng đường biển. 


Hình 77. Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dây Xuân 1975 


163 


Cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu 
chống Mi và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tố quốc từ sau 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa để quốc 
ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân 
trong cả nước, thống nhất đất nước. 

Tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước mở ra kỉ nguyên mới cho 
lịch sử đân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập. thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

'Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đề quôc Mĩ đã tác động mạnh đên tình 
hình nước Mi và thế giới, là nguồn cồ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, 
nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc. 


164 


Tháng lợi đó “Mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang 
chói lọi nhất, một biều tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và trí tuệ con người, đì vào lịch sử thế giới như một chiến công vì đại 
của thế kỉ XX, một sự kiện có tảm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại 
sâu sắc”. 


2. Nguyên nhân thắng lợi 

Cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước thắng lợi nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng với đường lối chính trị, quản sự độc lập, tự chủ, đường lối tiến hành 
đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam. 

Nhân dân ta ở hai miền đoàn kết nhất trí, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, 
chiến đấu dùng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, 
thống nhất nước nhà. Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng 
đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền. 

Thắng lợi đó là nhờ có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đấu 
tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương ; sự đồng tình, ủng hộ, giúp 
đỡ to lớn của các lực lượng cách mang, hoà bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của 
Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


= Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thăng lợi của cuộc kháng chiên 
chống Mi, cứu nước (1954 - 1975). 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã giành được những thắng lợi 
nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong 
kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) ? 

2. Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của 
miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong 
kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975). 


165 


Chương ŸÏI 
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 


Bài 31 

VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẤU 

SAU ĐẠI THẰNG XUÂN 1975 
Sau thẳng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mĩ củu nước, 
hai miền Nam - Bắc khác phục hậu quả chiến tranh, khói phục và 
phát triển kinh tế - văn hoá hoàn thành thống nhất đất nuác vê 
mặt nhà nước. 


L TÌNH HÌNH HAI MIỄN BẮC . NAM 

SAU ĐẠI THẲNG XUÂN 1975 

Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống 
nhất, đi lên chủ nghĩa xã hôi. 

Trải qua hơn hai mươi năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở 
vật chất - kĩ thuât ban đầu của chủ nghĩa xã hỏi. Nhưng cuộc chiến tranh phá hoại 
bằng không quân và hải quân của Mi kéo dài và hết sức ác liệt đã tàn phá nặng nề, 
gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc, làm cho quá trình tiến lên của đất nước bị 
chậm lại nhiều năm. 

Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. Nửa triệu hécta ruộng đất bị bỏ hoang. 
Một triệu hécta rừng bị chất độc hoá học và bom đạn cày xới. Vô số bom mìn còn 
vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân đân. Đội ngũ thất 
nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong cư dân. 

Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mi cùng bộ máy 
chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ, nhưng cơ sở của chúng ở địa phương 
cùng bao di hai xã hội vẫn còn tồn tai. 

Trong chừng mực nhất định, miền Nam có nên kinh tế phát triển theo hướng tư 
bản, song nền kinh tế nông nghiệp vân còn lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán là phố 
biến, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài. 


— Sau thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống IMĩ, cứu nước, cách mạng ở 
hai miễn Bắc - Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? 


166. 


II - KHẮC PHỤC HẬU QUÁ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ 
PHÁT TRIẾN KINH TẾ - VĂN HOÁ Ở HAI MIỄN ĐẤT NƯỚC 


1. Ở miên Bắc, tuy chiến tranh đả chấm dứt sau Hiệp định Pa-ri năm 1973, 
nhưng do sự tàn phá năng nẻ của hai lần chiến tranh phá hoại nên đến giữa năm 
1976 mới căn bản hoàn thanh nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục 
kinh tế. 


Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước ó théng cuối năm 1975 và ó thóáng 
đồu năm 197é, miền Bắc có những tiến bộ đóng kể. Diện tích trồng lúa,hoa 
mèu, cêây công nghiệp năm 1976. tăng hơn năm 1975. Nhiều công trình, 
nhờ móy được xôy dựng vò mỏ rộng thêm. Sỏn lượng của phồn lớn cóc 
sản phẩm quen trọng đều đợt và vượt mức trước chiến tranh. Sự nghiệp. 
giáo dục, y tế, văn hoá, nghệ thuột phớt triển mạnh. 

Miền Bắc còn ra sức làm tròn nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và 
nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia trong giai đoan mới. 

2. Ởmiên Nam, công việc tiếp quản các vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông 
thôn, từ đất liền đến hải đảo, từ căn cứ quân sự đến các cơ sở sản xuất, hành chính, 
văn hoá được tiến hành khẩn trương và đạt kết quả tốt. 

Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và các vùng mới giải phóng, 
chính quyền cách mang và đoàn thể quán chúng các cấp nhanh chóng được thành láp. 

Được sự hướng dản và giúp đở của Nhà nước, hàng triệu đồng bào trong thời 
gian chiến tranh bị dồn vào các “ấp chiến lược” hay bỏ chay vào các thành phố, 
không có việc làm, được hồi hương, chuyền vẻ nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi 
xây dựng vùng kinh tế mới. 

Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động 
trốn ra nước ngoài, tuyên bố xoá bỏ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng 
đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền của chính quyền 
Sài Gòn bằng đồng tiền cách mạng. 

Đề đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mất và lâu dài của nhân dân vé lương thực, 
chính quyền cách mạng rất chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở 
sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp trở lại hoạt động. 

Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế... được tiên hành khẩn trương từ những 
ngày đầu mới giải phóng. 

— Đảng và chính quyền cách mạng ở miên Nam đã có những chủ trương 
và biện pháp gì nhàm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu 
sau chiến tranh chống Mi tháng lợi ? 


167 


II - HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 - 1976) 
Sau đại thắng Xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thô, 
song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. 


Hình 79. Đoàn tàu Thông nhất 


Đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, tháng 9 - 1975, Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất 
đất nước về mặt nhà nước. 

Từ ngòy 15 đến ngòy 2! - 11 - 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống 
nhốt đốt nước họp tợi Sòi Gòn, đỡ hoờn †oèn nhốt trí về chủ trương, 
thống nhết đốt nước về mặt nhờ nước do Hội nghị Bạn Chốp hờnh 
Trung ương Đỏng lồn thứ 24 đề ra. 

Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử báu Quốc hội chung được tiên hành 
trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu cử. 

Từ ngày 24 - 6 đến ngày 3 - 7 - 1976, Quốc hội khoá VỊ của nước Việt Nam 
thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội. 


168 


Suốc hội thông qug chính sách dối nội và đối ngoại của nước Việt Nam 
†hống nhốt. Quốc hội quyết định lốy tên nước †d là Cộng hoà xð hội 
chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2 - 7 - 1976), quyết định Quốc huy, 
Quốc kì là cờ đỏ sao vòng, Quốc cơ là bời Tiến quên co, Thủ đô là 
Hà Nội, thờnh phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thùnh phố Hồ Chí Minh, 
Quốc hội bều cóc cơ quơn, chức vụ lãnh đạo cdo nhốt của nước 
Cộng hoà xö hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu Bœn dự thỏo Hiến phúóp. 

Ở địa phương, Quốc hội 
quyết định tổ chức thành ba 
cấp chính quyền : cấp tính 
và thành phố trực thuộc 
trung ương, cấp huyện và 
tương đương, cấp xã và 
tương đương, Ở mỗi cấp 
chính quyến có Hội đồng 
nhân dân và Uyý ban nhân 
đân. 

Với kết quả của kì họp 
thứ nhất Quốc hội khoá VỊ, 
công việc thống nhất đất 
nước về mặt nhà nước đã 


Hình 80. Quốc huy hoàn thành. Từ đây, việc 
của nước Cóng hoà xã hội chủ nghĩa tiếp tục hoàn thành thống 
Việt Nam nhất trên tất cả các linh vực 


chính trị, tư tưởng, kinh tế, 
văn hoá, xã hội sẻ gắn liền 
với việc thực hiện những 
nhiệm vụ của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong phạm vi 
cả nước. 


= Quốc hội khoá VÌ, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn †hành 
thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu 
sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì ? 


168 


Bài 32 


XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH 
BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1985) 


Trơng 12 năm đâu chuyển 2ang cách mạng xã hội chủ nghĩa 
nước ta thục hiện hai kế hoạch Nhà nuóc 5 năm (1976 - 19802 
và 19ØI - 1926) phát triển kinh tế - văn hoá, đấu tranh bảo vệ 
biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc Tế quốc. 


I- VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1976 - 1985) 


1, Thực hiện kế hoạch Nhà nước Š năm (1976 - 1980) 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước và hoàn thành 
thống nhất đất nước về mắt nhà nước, cách mang nước ta chuyền sang giai đoạn 
mới : giai đoạn đất nước độc lập, thông nhât, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội tháng 12 - 1976 
đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định 
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980). 

Trong 5 năm này, nước ta thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất nhằm hai 
mục tiêu cơ bản : xây dựng một bước cơ sở vật chất - ki thuật của chủ nghĩa 
xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động. 


Sau 5 năm, nhân dân ta đạt được những thành tựu rất quan trọng về mọi mặt. 


- Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vện tải bị địch bắn 
phá, về cơ bỏn đỡ được khôi phục xong vờ bước đầu phét triển. Diện tích 
gieo trồng tðng thêm gền 2 triệu héc†a. Nhiều nhà móy được gốp rút xôy 
dựng. Gido thông vên tỏi được khôi phục vò xêy dựng mới 1700 km đường 
sắt, 3800 km đường bộ. Tuyến đường sốt Thống nhốt từ Hè Nội đi Thành 
phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị giún đoạn đỡ hoạt động trỏ lợi. 

~ Cỏi tạo xö hội chủ nghĩa được đổy mạnh trong các vùng mới giỏi phóng 
ở miền Nơm : giơi cốp †ư sản mợi bỏn bị xoé bỏ, đợi bộ phộn nông dôn 
đi vờòo con dường làm ơn †ộp thể, †hủ công nghiệp vò thương nghiệp. 
được sốp xếp vò †ổ chức lợi. 

~ Xoó bỏ những biểu hiện củo văn hoớ phỏn động, xôy dựng nền văn 
hoé mới cách mạng. Giéo dục ở cóc cốp mỗu gióo, phổ thông, đợi học 


170 


đều phúớt triển. Năm học 1979 - 1980, tính chung số người đi học thuộc các 
đối tượng trong cỏ nước lờ 15 triệu, tăng hơn năm học 1976 - 1977 là 2 triệu. 


Hình 81. Tàu nước ngoài vào nhận than tại cảng Cửa Ông (Quảng Ninh) 


Tuy nhiên, nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối lớn, sản xuất phát 
triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân gäp 
nhiều khó khăn. 


— Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980), nhân dân ta đa 
đạt được những thành tựu quan trọng nào ? 
2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đáng họp tháng 3 - 1982 khăng định 
tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm ví cả nước do Đại hội TV 
đề ra, nhưng có sự điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hoá cho từng chăng đường, từng 
giai đoạn đề phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Đại hội V xác định thời kì quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta trải qua nhiều chặng, gồm chặng đường đầu tiên và 
những chăng đường tiếp sau. Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ, 
mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985). 

Trong 5 năm này, nước ta phát triển thêm một bước, sắp xếp lại cơ cấu và 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ồn định tình 
hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của đời sống 
nhân dân, giảm nhẹ những mất cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh tế. 


Ưu 


Sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước, đất nước đã có những chuyền biến 
và tiến bộ đáng kể. 


Hình 82. Công trình thuỷ điện Hoà Bình 


~ Trong sỏn xuốt nông nghiệp và công nghiệp, đỡ chặn được đờ giỏm sút 
củo 5 nẽm trước (197ó - 1980) và có bước phớt triển : Năm 1981 - 1985, sẻn 
xuốết nông nghiệp tăng bình quên hằng năm 4,9% so với 1,9% củo thời kì 
1976 - 1980 ; sản xuốt lương thực tăng bình quên hồng năm từ 13⁄4 triệu 
†tến trong thời kì 1976 - 1980, lên 17 triệu tốn. Sỏn xuốt công nghiệp tăng 
bình quên hồng năm 9,8% so với 0% của †hời kì 1976 - 1980. Thu nhập. 
quốc dôn tăng bình quên hởng nỡm lờ 6,4% so với 0,4% của 5 năm trước. 
- Về xôy dựng cơ sỏ vột chết - kĩ thuột, đỡ hoàn thònh hòng trăm công 
trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa vờ nhỏ. Dầu mỏ bắt đều 
dược khơi thúc, công trình thuỷ điện Hoờ Bình, thuỷ diện Trị An được khổn 
†rương xÕy dựng, chuổn bị đi vào hoợ† động. 

~ Cóc hoọt† động khod học - kĩ thuột được triển khơi, góp phồn thúc đổy 
sỏn xuốt phót triển. 


Tuy nhiên, những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khác phục, 
thậm chí có phán trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ồn định tình hình kinh tẻ, xã hội 
vân chưa thực hiện được. 
= Chung ta đa dạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 

3 năm (1981 - 1985) ? 


172 


II - ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 - 1979) 
1. Dấu tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam 

Do có âm mưu từ trước, ngay sau thăng lợi của cuộc kháng chiến chống Mi, 
cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta. 
Chúng liên tiếp mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm 
lãnh thổ nước ta. 

Ngày 22 - 12 - 1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng với 
nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm 
lấn biên giới Tây - Nam nước ta. 

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta tổ chức cuộc phản công đánh đuồi 
quân Pôn Pốt. Cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam nhanh chóng chấm dứt. Toàn 
bộ quân xâm lược Pôn Pốt bị quét khỏi nước ta, hoà bình được lập lại trên toàn 
tuyến biên giới Tây - Nam. 

2. Dấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 

Trung Quốc là nước láng giềng thân thiết của Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, nhân dân hai nước đã từng gắn bó mật thiết, đoàn kết giúp đỡ nhau. 

Nhưng từ năm 1978, Trung Quốc đã có những hành động làm tồn hại đến 
tình cảm giữa nhân dân hai nước như cho quân khiêu khích quân sự dọc 
biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, sáng 17 - 2 - 1979, 
Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn mở cuộc tiến công nước ta 
đọc biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). 

Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu tỉnh biên giới 
phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Cuộc chiến đấu ngoan cường vì độc lập tự do của 
nhân dân ta, cùng với sự phản đối mạnh mẽ của dư luân trong nước và thế giới, 
đả buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta từ ngày Š - 3 - 1979, đến ngày 
18 - 3 - 1979 thì rút hết quân. 


— Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bác nước ta 
(1975 - 1979) đã diễn ra như thế nào ? 
CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985), nhân dân ta 
đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, 
yếu kém gì ? 

2. Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai 
kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985). 


173 


Bài 33 


VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỒI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 


Trong †5 năm đâu trên đuờng đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hói tù 
Đại hội đại biếu toàn quấc lân thú VỊ của #ảng, nuốc ta thục 
hiện ba kế hoạch Nhà nuác B năm (1926 - 1992; 1991 - t295„ 
1996 - 2000) phát triển kính tế - văn hoá. 


I- ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 


Trong hơn môi thập niên thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985), 
cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu và tiến bộ đáng kề trên các linh vực 
của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém ngày càng lớn, 
đưa đất nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế, 
xã hội. 

Đề đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đầy mạnh cách mạng tiến lên, đòi hỏi 
Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới. 

Tác động của cuộc cách mạng khoa học - ki thuật, những thay đổi của tình hình 
thế giới và trong quan hệ giữa các nước, nhất là đứng trước cuộc khủng hoảng toàn 
điện ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghia khác, củng đòi 
hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới. 


Hình 83. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
tại Hội trường Ba Dinh, Hà Nội 


174 


Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VỊ (12 - 1986) và được điều chỉnh, bồ sung, phát triển tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI (6 - 1991), lần thứ VIII (6 - 1996), lần thứ IX (4 - 2001). 


Đổi mới đết nước đi lên chủ nghĩa xở hội không phi là thoy đổi mục tiêu 
chủ nghĩa xõ hội mà làm cho mục tiêu ốy được thực hiện có hiệu quẻ 
bỏng những quơn điểm đúng đến về chủ nghĩo xỡ hội, những hình thức, 
bước đi và biện phép thích hợp. 
Đổi mới phỏi toàn diện vờ đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, 
†ư tưởng, văn hoớ, đổi mới kinh tế phỏi gắn liền với đổi mới chính trị, 
nhưng trọng tôm là đổi mới về kinh tế. 

— Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lõi đổi mới 

trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào ? 
— Theo em, phái hiểu đổi mới đất nước đi lên elni nghĩa vã hội như thể nào ? 


II - VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỤC HIỆN 
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI MỚI (1986 - 2000) 

Đường lối đồi mới của Đảng được sự hướng ứng rộng rãi của dư luận xã hội, đã 
nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 

— Trong kế hoạch 5 năm (1986 - 7990). cả nước tập trung sức người sức của 
nhằm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế : lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 


Hình 84. Khai thác dâu ở mo Bạch Hồ trên Biên Đông 


175 


Kết quẻ lò nước †a †ừ chỗ thiếu 
ðn hằng năm (nẽm 1988, ta phỏi 
nhộp hơn 45 vạn tốn gạo), đến 
năm 1990, đõ dép ứng nhu cầu 
†rong nước, có dự trữ và xuốt 
khổu, góp phền quơn trọng ổn 
định đời sống nhôn dôn, Hàng 
hoó trên †hị trường dồi dào, nhốt 
là hòng tiêu dùng, trong đó 
nguồn hòng sỏn xuếốt trong nước 
†ăng. Các cơ sở sỏn xuốt đỡ gắn 
chặt với nhu cồu thị trường. 

Kinh tế đối ngoại phớét triển 
nhơnh và mỏ rộng về quy mô, 
hình thức. Hàng xuốt khẩu tăng 
ba lồn. Từ năm 1989, †q mở rộng 
†hêm hèng xuốt khổu có gió trị lớn 
như gợo, dều thô ; năm 1989, †a 
xuốt khổu 1,5 triệu tốn gạo (đứng 
hòng †hứ bơ squ Thới Lan vò MD). 


Hình 85. Xuất khẩu gao tại cảng Hải Phòng 
— Trong kế hoạch Š năm (1991 - 1995), 

cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, ồn định và phát triển kinh tế, xã 

hội, tăng cường ồn định chính trị, đưa nước ta về cơ bản ra khỏi tình trạng khủng 

hoảng. 


Squ 5 năm thực hiện kế hoạch (1991 - 1995), tình trạng đình đốn †rong sỏn 
xuốt, rối ren †rong lưu 
thông được khắc 
phục. Kinh tế tăng 
trưởng nhơnh, tổng 
sản phổm trong nước 
†ăng bình quên hồng 
năm là 8,2%. Nạn lạm 
phót† ở mức cao từng 
bước bị đẩy lùi. Kinh 
tế đối ngoại phót 
triển, thị trường xuốt 
nhộp khổu mở rộng, 
nguồn vốn đều tư 
của nước ngoời tðng 
nhenh. Hình 86. Công trình thuỷ điện Y-a-ly 


176 


Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội, thích nghi dân với cơ chế thị trường. 


— Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), mục tiêu đẻ ra là tăng trưởng kinh tế 
nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đẻ bức xúc vẻ 
xã hội ; bảo đảm quốc phòng, an ninh ; cải thiện đời sống nhân dân ; nâng cao 
tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. 


Su 5 năm thực hiện kế hoạch (1996 - 2000), nền kinh tế vẫn giữ được nhịp. 
độ tăng trưởng khó, tổng sản phổm trong nước tăng bình quên hồng năm 
7%. Nông nghiệp phút triển liên tục, góp phần quơn trọng vùo mức tăng 
†rưởng chung vờ giữ vững ổn dịnh kinh †ế, xö hội. 
Kinh tế đối ngogi tiếp tục phót triển. Trong 5 năm, xuốt khổu đợt 51 ó tỉ USD, 
†ăng bình quên hỗng năm 21% ; nhệp khẩu đợt ó1 †ï USD, tăng bình quên 
hồng năm 13,3% ; vốn đầu †ư trực tiếp của nước ngoòi đưa vòo †hực hiện 
đọt 10 tỉ USD, gốp 1,5 lồn so với 5 năm †rước. 
Khoa học và công nghệ có bước chuyền biến tích cực. Giáo dục và đào tạo có 
bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo và cơ sở vật chất. 
Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ồn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. 
Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. 


Hình 87. Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ bảy của 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 


TT 


Những thành tựu đạt được trong 
15 năm thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 
5 năm (1986 - 2000) đã tăng cường sức 
mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của 
đất nước và cuộc sống của nhân dân, 
củng cố vững chắc độc lập dân tộc và 
chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế, 
uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 


Hình 88. Một khu chung cư ở Hà Nội 


Bên cạnh thành tựu và tiến bộ, chúng 
ta gắp không ít khó khăn và yếu kém 
trên nhiều mặt : 


— Nền kinh tế phát triển chưa vững 
chắc, hiệu quả và sức canh tranh thấp. 

— Một số vấn đẻ văn hoá, xả hội còn 
bức xúc và gay gắt, châm được giải quyết. 

— Tình trạng tham nhũng, suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông 
ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất 
nghiêm trọng. 


Tình hình đó đòi hỏi nhân dân ta, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính 
phủ, không ngừng phấn đấu để vươn 
tới những đỉnh cao mới theo con 
đường đúng đắn đã được xác định : 
đân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh theo định (1P "tll ii. 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hình 900. Một góc Thành phố Hồ Chỉ Minh 
— Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch 

Nhà nước 5 năm (1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000) ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hoá 
trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000). 

2. Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hoá sau 15 năm 
thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000). 


178 


Bài 34 


TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU 
CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 


I- CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH VÀ ĐẶC ĐIỀM 
CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỦ 


1. Giai đoạn 1919 - 1930 

Đợt khai thác Việt Nam của thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất với 
quy mô lớn, tốc độ nhanh, có hệ thống hơn so với trước chiến tranh đã đưa xã hội 
Việt Nam từ một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu thật sự trở thành một xã hội 
thuộc địa. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 (đến tháng 10 - 1930, đổi tên thành 
Đảng Cộng sản Đông Dương) là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam và phong 
trào yêu nước sục sôi của dân tộc ta vào cuối những năm 20 của thẻ ki XX. Từ đó, 
chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường hướng và vai trò lãnh đạo phongtrào cách 
mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới. 


2, Giai đoạn 1930 - 1945 

Ngay từ khi mới ra đời, trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 với hai khẩu hiệu 
chiến lược “Dân tộc độc lập” và “Người cày có ruộng”, Đảng đã tập hợp được giai 
cấp nông dân (lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng dân tộc dàn chủ) và cùng 
với giai cấp công nhân hình thành khối liên minh công nông - đội quân chủ lực của 
cách mạng giải phóng dân tộc. Kẻ thù đã đìm phong trào cách mạng trong máu lửa. 
Nhưng nhờ bắt rẻ sâu trong quán chúng nhân dân, Đảng đã vượt qua cơn “khủng 
bố trắng” trong những năm 1931 - 1933 đề tiếp tục xây dựng vẻ chính trị, phát triển 
về tổ chức, trở thành một lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam. Đó là cuộc diễn 
tập đầu tiên, chuẩn bị cho tháng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 


Cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939) là một thời kì đấu tranh rộng lớn của quần 
chúng chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi quyền tự do dân chủ, cơm áo 
và hoà bình. Qua phong trào, Đảng đã động viên, giáo dục và xây dựng được một 
đội quân chính trị quần chúng gồm hàng triệu người ở cả thành thị và nông thôn, 
đồng thời đã bồi đưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng. Đó là cuộc diễn tập 
thứ hai của Cách mạng tháng Tám. 


178 


Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tháng 9 - 1939, phát xít Nhật kéo vào 
Đông Dương (1940). Đảng nhận định : thời kì cách mạng của các dân tộc 
Đông Dương, đánh đồ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc đã tới và ráo riết chuẩn 
bị về mọi mặt đề hành động khi có thời cơ. Lợi dụng tình hình Nhật hất cảng Pháp 
ngày 9 - 3 - 1945, Dáng đã chuyền hướng mau lẹ, đẩy tới cao trào kháng Nhật, cứu 
nước. Khi các nước Đồng minh đánh bại phát xít Nhật (8 - 1945), Đảng đã kịp thời 
lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước. 

3. Giai đoạn 1945 - 1954 

Cách mạng vừa thành công, Đảng và nhân dân ta đã phải đương đảu với những 
thử thách cực kì nghiêm trọng. “Thù trong” và “giặc ngoài” vào hùa với nhau để tấn 
công chính quyền cách mạng non trẻ, 

Căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng cụ thể và những thuận lợi, khó khăn 
trước mät cùng như lâu dài của ta và địch, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 
đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc, kháng định đây là một cuộc 
kháng chiến toàn đân, toàn điện, trường Ki, tự lực cánh sinh và nhất định tháng lợi. 
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 - 5 - 1954, kết thúc chín năm chống Pháp đã 
chứng minh một chân lí của thời đai ngày nay : Một dân tộc đất không rộng, người 
không đông, nếu biết đoàn kết chiến đấu theo một đường lối cách mạng đúng đản 
thì có thể chiến thắng bất kì tên đế quốc to lớn nào. 


4. Giai đoạn 1954 - 1975 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng nước ta 
đứng trước tình hình mới : đất nước tạm thời bị chia cát làm hai miền với hai chế 
độ chính trị, xã hội khác nhau. 

Trước bước ngoặt quan trọng của cách mạng, Đảng Lao động Việt Nam đã đề 
ra và lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đường lối : kết hợp giương cao hai ngọn 
cờ độc lâp dân tộc và chủ nghĩa xã hôi. đưa sư nghiệp xây dưng chủ nghĩa xã hôi và 
chống Mi, cứu nước của đân tộc ta tới thắng lợi vẻ vang. 

Sau hơn 20 năm kiên cường, anh dũng chiến đấu, với cuộc Tổng tiến công và nồi 
đây vĩ đại Xuân 1975, sự nghiệp kháng chiến chống Mi, cứu nước của nhân dân ta 
đã thắng lợi. Một ki nguyên mới trong lịch sử nước ta - ki nguyên của một nước 
Việt Nam độc lập, thống nhất xã hội chủ nghĩa đã rộng mở. 

5. Giai đoạn 1975 đến nay 

Sau đại thắng Xuân 1975, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đã tạo 
những điều kiện cơ bản đề cả nước Việt Nam chuyền sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

180 


M hinh kinh tế trang t 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam họp tại Hà Nội 
tháng 12 - 1976 đã tổng kết quá trình 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đầu tranh thống nhất nước nhà, nêu rö sự tất yếu và tầm quan trọng của việc cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến chống Mi kết thúc thắng lợi. Trong 
Đại hội này, Đảng quyết định khôi phục lại tên cũ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên 
cạnh những tiến bộ và thành tựu to lớn đạt được, cũng có không ít khó khăn và yếu 
kém, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. 


181 


Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ (12 - 1986) của Đảng, trên cơ sở 
nhất trí cao trong Đảng và trong toàn xã hội về yêu cầu đổi mới đất nước, đổi mới 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về quan điểm đổi mới trên cơ sở nhân thức và 
năm vững đặc điềm thời kì quá độ ở nước ta, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện 
pháp đổi mới đúng đắn và sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt 
được những thanh tựu đáng phấn khởi về các mặt, trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là 
về kinh tế. 

Khó khăn còn lớn, thách thức còn nhiều, nhưng điều quan trọng là Đảng ta đã 
chọn con đường đi đúng và có những biện pháp thích hợp. 


II - NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, NHỮNG BÀI HỌC 
KINH NGHIỆM, PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN 


Nhin lại lịch sử đấu tranh hơn 80 nám qua (từ năm 1919 đến nay), cách mạng 
Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối đầu với nhiều kẻ thù xâm lược 
khác nhau vào loại hùng mạnh nhất thế giới. 

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục phát huy truyền thống 
yêu nước, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Cách mạng Việt Nam 
đã đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc xa hội chủ nghĩa. Nhưng cũng có những tồn tại và vấp váp, trong 
đó về mặt chủ quan là những sai lắm trong lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng. Vì vậy, 
phản đấu đề khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế, xã hội, đưa nước ta thoát 
khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc là nhiệm vụ lịch sử 
trọng đại của toàn Đảng và toàn dân ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 


Đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng khởi xướng 
đã đáp ứng được yêu câu cấp bách của dân tộc. 

Kiên trì, tiếp tục thực hiện sự nghiệp đôi mới theo định hướng xả hội chủ nghĩa, 
là yêu cầu đối với mọi người dân hiện nay. 

Trải qua quá trình phát triền của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, có thẻ rút ra một số bài học lịch sử quý báu sau đây : 

— Nắm vững ngọn cờ đóc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên suốt 
và là cội nguồn thăng lợi của cách mạng nước ta từ trước đến nay. 

— Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế là một 
nhân tố quan trọng quyết định thành công của cách mạng nước ta. 


182 


~ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đâu đảm bảo thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam. 

Luôn luôn củng cố và tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân 
là một yêu cầu quan trọng trong nhiệm vụ đổi mới của Đảng. Để làm tốt yêu cầu này, 
bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng đắn, cần thực hiện nguyên tắc dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các cơ 
quan dân cử..., thực hiện đúng tinh thần mà Đại hội VI đề ra là : Xây dựng chủ nghĩa 
xã hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, 
đưới sự lãnh đạo của Đảng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với 


từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ nhất (1919) đến nay. 


183 


HÙNG SỰ KIỆN CHÍNH TRONG SGK LỊCH SỬ 9 


17-§-1945 
2-9-1945 


12-10-1945 
17-10-1947 
8-1-1949 
4-4-1949 
1-10-1949 
14-1-1950 
25-6-1950 
12-4-1951 
24-12-1951 
27-5-1952 
9-11-1953 
14-5-1955 
Tháng 5-1955 
1-1-1956 
2-3-1956 
20-3-1956 
25-3-1957 
31-8-1957 
1-1-1959 


184 


A. LỊCH SƯ THE GIỚI 


1n-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 

Nhật Bản kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh 
thế giới thứ hai kết thúc 

Nước Lào tuyên bố đóc lấp 

Miến Điện (Mi-an-ma) tuyên bố độc lập 

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập 

Thành lập tổ chức Hiệp trớc Bác Đại Tây Dương (NATO) 
Thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

“Thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ 

Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ 

Thành lập "Cộng đồng than - thép châu Âu" 

Vương quốc Li-bi tuyên bố độc lập 

ành lập Liên minh phòng thủ châu Âu 


hành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 


T 
Pháp trao trả độc lập cho Cam-pu-chia 
T 
T 


hành lập Liên minh Tây Âu 

Cộng hoà Xu-đăng tuyên bố độc lập 

Ma-rốc tuyên bố độc lập 

Tuy-ni-di tuyên bố độc lập 

Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 
Liên bang Mã Lai tuyên bố độc lập 

Cách mạng của nhân dân Cu-ba thắng lợi 


1960 


1961 
7-1962 
1-7-1967 
§-§-1967 
1973 
9-1974 
25-6-1975 
11-11-1975 
21-12-1991 
15-4-1994 
1997 
12-2-2000 


6-1925 
25-12-1927 
7-1928 
6-1929 
8-1929 
9-1929 
3-2-1930 
9-2-1930 
12-9-1930 
3-1935 


17 nước châu Phi giành độc lập (Đông Ca-mơ-run, Xe-nê-gan, 
Xu-đăng thuộc Pháp, Xô-ma-li, Ma-da-ga-xca, Công-gô 
Kin-xa-xa, Đa-hó-mây, Ni-giê, Thương Vôn-ta, Bờ biển Ngà, 
Sát, Cộng hoà Trung Phi, Công-gô Bra-da-vin, Ga-bông, Ma-li, 
Ni-giê-ri-a, Mô-ri-ta-ni) 

Cộng hoà Nam Phi thành lập 

An-giê-ri giành độc lập 

Thành lập Cộng đồng châu Âu (EC) 

Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
Cuộc khủng hoảng dầu mö 

Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ghi-nê Bit-xao 
Mô-dăm-bích tuyên bố độc lập 

Cộng hoà Ăng-gô-la tuyên bố thành lập 

Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 

“Thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 

Khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á 


Hội nghị Liên hợp quốc vẻ thương mại và phát triển lần thứ X 


B. LỊCH SƯ VIỆT NĂM 


Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập 
Việt Nam Quốc dân đảng thành lập 
Tân Việt Cách mạng đảng thành lập 
Đông Dương Cộng sản đảng thành lập 
An Nam Cộng sản đảng thành lập 
Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 
Khởi nghĩa Yên Bái 
Xô viết Nghệ - Tỉnh 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng 
185 


27-9-1940 Khởi nghia Bác Sơn 

23-11-1940 Khởi nghĩa Nam Kì 

13-1-1941 Binh biến Đô Lương 

28-1-1941 Nguyên Ái Quốc về nước 

19-5-1941 Mặt trận Việt Minh ra đời 

22-12-1944 Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời 


9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp 

19-8-1945 Cách mạng tháng Tám thành công 

2-9-1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập 

6-3-1946 Kí Hiệp định Sơ bô giữa Chính phủ 
VNDCCH và Chính phủ Pháp 

14-9-1946 Kí Tạm ước Việt - Pháp 

10-1947 Chiến dịch Việt Bắc 

9-1950 Chiến dịch Biên giới 

2-1951 Đại hội đại biều lần thứ II của Đảng 

7-5-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ 

21-7-1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ vẻ chấm đứt chiến tranh ở Đông Dương 
được kí kết 

1959-1960 Phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam 

9-1960 Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ III của Đảng 


20-12-1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 
30-1-1968 Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
12-1972 Chiến thắng của quân dân miền Bắc 
trong trân "Điện Biên Phủ trên không” 
27-1-1973 Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết 


1975 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 
20-9-1977 Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 

25-4-1976 Tổng tuyền cử trong cả nước 

12-1986 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 


28-7-1995 Việt Nam gia nhập ASEAN 


186. 


BẰNG TRR CỨU MỘT SỐ THUẬT NGỮ 
ñ 


— An loan ldhu : khu vực lãnh thổ có đầy đủ các yếu tố "địa lợi, nhân hoà", nhất là có cơ sở 
quần chúng cách mạng vững chắc, đảm bảo an toàn cho cán bộ và cơ quan lãnh đạo 
cách mạng hoạt động thuận lợi. 

— Ấp chiến lược : một kiểu trại tập trung của Mĩvà chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam 
tại những vùng do chúng kiểm soát. Ấp chiến lược được xây dựng, canh phòng nghiệm 
ngặt nhằm dồn dân sống tập trung, tách dân khỏi cách mạng, rồi đẩy họ đến chỗ chống 
lại cách mạng. 

B 


— Bảo hộ : hình thức cai trị của đế quốc thực dân đối với một nước bị xâm lược bằng cách 
dùng bộ máy chính quyền thực dân, đặt lên trên chính quyền bản xứ còn tồn tại về hình 
thức. 

— Bán cung hoa : chính sách bóc lột của đế quốc thực dân đối với các nước thuộc địa làm cho 
công nhân, nông dân và nhân dân lao động trở thành nghèo khổ đến cùng cực. 

— Binh biên : cuộc phản kháng lại mệnh lệnh cấp trên của một lực lượng sĩ quan và binh sĩ, 
hay một số đơn vị quân đội, mà hình thức cao nhất là nổi dậy chống chính quyền, có thể 
dẫn tới thay đổi tình hình chính trị trong nước. Binh biến có ý nghĩa tiến bộ hay phản động 
tuỳ theo tính chất, mục đích của nó. 

— Binh dân học vụ: phong trào xoá nạn mù chữ trong toàn dân do Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà phát động theo Sắc lệnh ngày 8-9-1945. 

—Blnh định: : thực hiện chính sách đàn áp nhằm dập tắt mọi sự chống đối, thực hiện ách 
thống trị và bóc lột của thực dân và đế quốc. 

— Bu nhin : người giữ một chức vụ (hay chính phủ) do người khác (hoặc nước khác) đặt ra 
(hay dựng lên) và điều khiển, bản thân không có thực quyền. 


E 


— Cân cư địa cách mạng : khu vực lãnh thổ có đầy đủ các yếu tố "địa lợi, nhân hoà" 
thể đánh, lui có thổ giữ", có cơ sở vững chắc về kinh tế và quân sự, được dùng làm nơi 
xây dựng lực lượng cách mạng (gồm lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang) để từ đó phát 
triển rộng ra các nơi khác ; là nơi cung cấp về sức mạnh vật chất, quân sự, nguồn cổ 
vũ về tinh thần, chính trị trong khởi nghĩa và chiến tranh nhân dân. 

= Chiến dịch : các trận chiến đấu diễn ra trên một chiến trường và trong một thời gian, tiến 
hành theo kế hoạch và ý định thống nhất, nhằm thực hiện mục đích chiến lược nhất định. 

— Chiẩn khu : vùng căn cứ cách mạng, nơi ở và làm việc của các cơ quan lãnh đạo cách 
mạng trong thời kì khởi nghĩa và kháng chiến. 

— Chiến luợc : chiến lược cách mạng : phương châm và kế hoạch có tính chất toàn cục, xác 
định mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt cả một thời kì của cuộc đấu 
tranh xã hội - chính trị. 

— Chiến thuật :cách đánh trong từng trận : chiến thuật phục kích, chiến thuật lấy ít đánh nhiều. 


187 


— Chinh cương (chảnh cương) : đường lối chính trị chủ yếu của một đảng trong đó nêu rõ mục 
tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, nêu hình thức tổ chức, phương pháp hoạt động. 
~ Chính que : chỉ nước đế quốc, thực dân đề phân biệt với thuộc địa của nước đó. 


— 'Đại cách mạng văn hoa vô sản" :do Mao Trạch Đông phát động và lãnh đạo từ tháng 5-1966 
đến tháng 10-1976 ; mở đầu bằng việc phô phán trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, sau lan 
rộng ra toàn xã hội với các cuộc đấu tố, đập phá hết sức hỗn loạn. Sau khi Mao Trạch Đông 
qua đời (tháng 9-1976), cuộc "Đại cách mạng văn hoá vô sản" kết thúc. 

— Đông Ti-mao : quốc gia mới, thứ 11 ở Đông Nam Á từ tháng 5-2002. Là vùng đất ở phía đông 
đảo Ti-mo, có diện tích rộng 14.609 km2 và dân số khoảng 800 000 người. Năm 1566 là 
thuộc địa của Bồ Đào Nha. Tháng 3-1974, được trao trả độc lập. Sau 24 năm sáp nhập 
vào In-đô-nê-xi-a, ngày 20-5-2002, Đông Ti-mo đã chính thức làm lễ tuyên bố độc lập 
với tên gọi chính thức "Cộng hoà dân chủ Timor Larosae". 

— Đồng khỏi : cuộc khởi nghĩa nổ ra đồng loạt, đều khắp. 

— Đồng minh :các nước liên kết để thực hiện một mục đích. Trong cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam (1954 - 1978), thời kì "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968), một số nước (Hàn 
Quốc, Phi-líp-pin, Thái Lan, Niu Di-lân, Ô-xtrây-li-a) đã gửi quân cùng với quân Mĩ, 
quân Sài Gòn tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam, phá hoại miền Bắc. 


1 


— Hậu phương : vùng có điều kiện nhất định đáp ứng nhu cầu xây dựng về các mặt kinh tế, 
chính trị, quân sự và văn hoá để trực tiếp phục vụ cho tiền tuyến chiến đấu. 

— Hiệp định : văn bản ngoại giao kí kết giữa hai (hoặc nhiều nước) xác định một số vấn để 
về mối quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá... giữa hai hoặc nhiều nước. 


K 


— Kinh tế hang hoá : nền kinh tế sản xuất sản phẩm để tiêu thụ ở thị trường. Chủ trương đổi 
mới của Đảng ta nhằm xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

— Kinh lẽ tự cung tự cấp : nền kinh tế sản xuất sản phẩm chỉ mới đáp ứng cho nhu cầu nội bộ, 
chưa thành hàng hoá. 


= Luận eương chinh trị :đề cương về những vấn đề đường lối và nhiệm vụ chính trị cơ bản của 
một đảng. 


M 


— liật trận : - Nơi xảy ra chiến sự : mặt trận Điện Biên Phủ. 
- Lĩnh vực đấu tranh : mặt trận ngoại giao... 
- Tổ chức tập hợp nhiều lực lượng chính trị, xã hội cùng phấn đấu cho mục đích 
chung : Mặt trận Tổ quốc. 


188 


pP 


— Phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) : là chính sách của chính quyền thiểu số người da trắng nhằm 
phân biệt chủng tộc và đối xử dã man với người da đen ở một số nước miền Nam châu 
Phi. Ở Cộng hoà Nam Phi, nhà cầm quyền da trắng đã ban bố trên 70 đạo luật phân 
biệt đối xử và tước bỏ quyền làm người của người da đen và da màu, quyền bóc lột được 
ghi vào hiến pháp nước này. Các nước tiến bộ trên thế giới đều lên án gay gắt chính sách 
A-pác-thai. Liên hợp quốc coi A-pác-thai là "một tội ác chống nhân loại". 


— §ách lược : những hình thức tổ chức và đấu tranh để giành thắng lợi trong một cuộc vận 
động chính trị. Sách lược mềm dẻo. 


— Tam dân (chủ nghĩa) : dựa trên học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn với ba nội dung 
lớn là Dân tộc độc lận, Dân quiyần tự da, Dân sinh hạnh nhúc. 

— Tập kích : lợi dụng chỗ sơ hở rồi bất ngờ tiến công, đánh úp. 

— Thiềt xa vân : chiến thuật quân sự của Mĩ được sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, dùng thiết giáp để vận chuyển nhanh chóng các đơn vị chiến đấu đánh bất ngờ 
đối phương. 

~ Thực tue binh eương : trong chiến tranh, lương thực, thực phẩm dồi dào thì quân đội sẽ mạnh, 
bảo đảm đánh chắc thắng. 

— Tiêu thổ : chính sách thực hiện "vườn không nhà trống", phá huỷ các cơ sở trọng yếu (nhà 
cửa, cầu cống...) để chống giặc xâm lược. 

— Tối hậu thư : thư gửi lần cuối cùng nêu những yêu cầu, điều kiện, buộc đối phương phải 
theo, nếu không sẽ bị tấn công. 

— Tông khởi nghia : khởi nghĩa đồng loạt ở mọi nơi trong cả nước. 

— Tổng tiến công : chủ động tiến đánh mạnh mẽ quân địch, cùng một thời gian, trên tất cả các 
mặt trận. 

— Trật tự hiể giơi : hiện nay có nhiều định nghĩa về Trật tự thế giới. Có thể hiểu Trật tự thế 
giới là sự sắp xếp, phân bổ và cân bằng quyền lực giữa các cường quốc nhằm duy 
tì sư ổn định của hệ thống các quan hê quốc tế. Trât tự thế giới được xác lâp có thể 
gắn liền với chiến tranh thế giới (như Trật tự Véc-xai - Oa-sinh-tơn và Trật tự hai cực 
I-an-ta trong thế kỉ XX), hoặc như Trật tự thế giới ngày nay sau "chiến tranh lạnh" 
đang trong quá trình hình thành. 

— Trực lhiăng vận : chiến thuật quân sự của Mĩ được sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, dùng máy bay lên thẳng vận chuyển nhanh chóng các đơn vị chiến đấu đánh 
bất ngờ đối phương. 

— Trưng cầu dân ÿ : một hình thức lấy ý kiến nhân dân về một việc gì đó, có thể bằng cách bỏ 
phiếu kín như bầu cử. 

~ Tự lục cảnh sinh : đường lối cách mạng, dựa vào sức mạnh của nhân dân là chính để tiến 
hành đấu tranh thắng lợi, không ỷ lại vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. 


189 


Mc uc 
Trang 
IÊH SỬ THẾ BIÚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


Chương I LIỀN XÔ Và các NƯỚC ĐÔNG ÂU SfU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HữI 


Bài 1 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 

đến giữa nhũng năm 70 của thế kỉ XX 3 
Bài 2 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ giũa nhũng năm 70 dến 

đầu những năm 90 của thế kỉ XX 9 


Chương II CC NƯỚC ñ, PHI, MĨ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NfV 
Bài 3- Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tôc và sư 


tan rã của hệ thống thuộc địa 18 
Bài4 - Các nướcchâuA 15 
Bài 5 - €ác nước Đông Nam Á 21 
Bài 6 - Các nước châu Phi 28 
Bài 7 - Các nước Mĩ La-inh 2 

Chương II MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ñU TỪ NĂM 1945 ĐếN Nñ 

Bài 8 - Nước Mĩ 33 
Bài 9 - Nhật Bản 36 
Bai10- Các nước Tây Âu 40 


Chương IV QUñN HỆ QUỐC Tế TỪ NĂM 1945 ĐếN Nfw' 
Bài 11 - _ Trật tụ thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thú hai 44 
Chương V_ CUỘC CẾCH MỹũNG HHOñ HỌC - HĨ THUẬT 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN N8w 
Bài12- Những thành tụu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử 


của dách mang khoa học = kĩ thuật 48 
Bài 13- _ Tổng kết lịch sủ thế giới từ sau năm 1945 đến nay s2 


hâu hai, 
IH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY 


Chương Il VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 -1950 


Bài14- _ Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thú nhất 55 
Bài 15 - .. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thú nhất (1919 - 1925) 59 


1901 


Bài 16 - 
Bài 17 - 
Chương II 
Bài 18 - 
Bài 19 - 
Bài 20 - 
Chương III 
Bài21 - 
Bài 22 - 
Bài 23 - 
Chưỡng IV 
Bài 24 - 
Chương V 
Bài 25 - 
Bài26 - 
Bài 27 - 
Chương VI 
Bài 28 - 


Bài 29 - 
Bài 30 - 


Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 
Cách mạng Việt Nam truớc khi Đảng Cộng sản ra đời 

VIỆT NAM TAONG NHỮNG NẴM 1930 - 1959 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra dời 

Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 

Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 


CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CấCH MẠNG THNG TñM NĂM 1945 


Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 

Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khải nghĩa tháng Tám năm 1945 
Tổng khỏi nghĩa tháng Tám năm 1945 

và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 


VIỆT NAM TỪ SAU CñCH MẠNG THNG TÊÂM. 


ĐẾN TOÊN QUỐC HHñNG CHIẾN 
Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dụng chính quyến dân chủ nhân dân (1945 - 1946) 


VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 194ó ĐẾN NĂM 1954 
Những năm đầu của cuộc kháng chiến loàn quốc 

chống thục dân Pháp (1946 - 1950) 

Buớc phát triển mới của cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thục dân Pháp (1950 - 1953) 

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thục dân Pháp 

xâm lược kết thúc (1953 - 1954) 

VIỆT NñM TỪ NM 1954 ĐếN NĂM 1975 

Xây dụng chủ nghĩa xã hội ở miền Bảc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ 
và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) 

Cả nuớc trục tiếp chiến đấu chống Mĩ, cúu nước (1965 -1973) 

Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) 


Chương VII VIỆT NũM TỪ NĂM 1975 ĐếN NĂM 9000 


Bài 31 - 
Bài 32 - 
Bài 33 - 
Bài 34 - 


Việt Nam trong năm dầu sau đại thắng Xuân 1975 

Xây dụng đất nuóc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) 

Việt Nam trên đường đổi mới đi lén chủ nghĩa xã hội (tù năm 1986 đến năm 2000) 
Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thú nhất đến năm 2000 
Những sụ kiện chính trong SGK L/ch sử 9 

Bảng tra cúu một số thuật ngữ 


98 


182 


Biên tập lần đầu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : 
Trình bày bìa : 

Biên vẽ lược đồ : 

Sửa bản in : 

Chế bản : 


TRẦN THÁI HÀ - BÙI TUYẾT HƯƠNG 

ĐĂNG THỊ HUYỀN TRANG 

BÍCH LA 

NGUYỄN MẠNH HÙNG 

CÙ ĐỨC NGHĨA 

NÔNG THỊ HUỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


LỊPH SỬ 9 


Mã số :2H916T8 
In bản,(QĐ ) khổ 17 x 24cm. 
Đơn vị Í địa chỉ 


Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/356 - 932/GD. 

$ố QĐXB: /QÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978 - 604 - 0 - 00124 - 5 


HUÂN CHƯỢNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 NT. 
4. Giáo đục công dân 9 “Tấp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
7. Vật lí 9 kh HE: 
: - ll©ng len 
8. Hoá học 3 - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


